ĐẠI NAM LIẸT TRUYẸN 


Tập 2 : CHÍNH BIÊN - sơ TẬP 

Biên soạn : QUỐC sử QUÁN TRIỀU NGUYỄN 
Người dịch : Đỗ MỘNG KHUƠNG 
Người hiệu đính : HOA BẰNG 


VIỆN SỬ HỌC VIỆT NAM 

NHÀ XUẤT BẢN THUẬN HÓA, HUÊ 2006 


Tái bản lần thứ hai 



QUYEN ĐAU 


QUYỂN 1 

TRUYỆN CỦA CÁC HẬU PHI 
Hưng Tổ Hiếu Khang Hoàng hậu 
Nguyễn Từ Phi 

Thế Tổ Thừa Thiên Cao Hoàng hậu 
Thuận Thiên Cao Hoàng hậu 
QUYỂN 2 

TRUYỆN CỦA CÁC HOÀNG TỬ 
Các con Hưng Tổ Hiếu Khang Hoàng đế 
Các con của Thế Tổ Cao Hoàng đế. 
QUYỂN 3 

TRUYỆN CÁC CÔNG CHÚA 


Bốn con gái của Hưng T 



Các con gái của Thế Tổ: 


QUYỂN 4 

TRUYỆN CÁC QUAN. MỤC I 
(Tôn Thất) 

Tôn Thất Huy 
Tôn Thất Hội 
Tôn Thất Dụ 
Tôn Thất Cốc 

Tôn Thất Bính 
Tôn Thất Chương 
Tôn Thất Dịch 
Tôn Thất Hoảng 
Tôn Thất Nông 
QUYỂN 5 



TRUYẸN CAC QUAN. MỤC ll> 


(Họ ngoại thích) 

Nguyễn Phước Trung 
Tống Phước Khuông 
Trần Hưng Đạt 
Hổ Văn Bôi 
Phạm Đăng Hưng 
QUYỂN 6 

TRUYỆN CÁC QUAN. MỤC III 

Võ Tánh 

Ngô Tòng Chu 

Chu Văn Tiếp 

Vũ Di Nguy 

QUYỂN 7 



TRUYẸN CAC QUAN. MỤC IV 


Nguyễn Hoàng Đức 
Phạm Văn Nhân 
QUYỂN 8 

TRUYỆN CÁC QUAN. MỤC V 
Nguyễn Văn Trương 
Nguyễn Đức Xuyên 
Nguyễn Đức Nghị 
Nguyễn Văn Mẫn 
Đỗ Văn Hựu 
Tống Phước Đạm 
QUYỂN 9 


TRUYỆN CAC QUAN. MỤC VI 



Nguyễn Thái Nguyên 
Nguyễn Đô 
Trần Phước Giai 

Phan Thiên Phước 
Ngô Hữu Hựu 
Nguyễn Văn Thiệm 
Nguyễn Văn Mỹ 
Nguyễn Văn Hương 
QUYỂN 10 

TRUYỆN CÁC QUAN. MỤC VII 
CHƯ THẦN LIỆT TRUYỆN 
Nguyễn Bảo Trí 
Đặng Đức Siêu 


Trắn Đức Khoan 



Phạm NhưĐăng 


Nguyễn Kỳ Kế 
QUYỂN 11 

TRUYỆN CÁC QUAN. MỤC VIII 
Lê Quang Định 
Trịnh Hoài Đức 
Ngô Nhân Tĩnh 
QUYỂN 12 

TRUYỆN CÁC QUAN. MỤC IX 
Phạm Ngọc uẩn 
Lê Bá Phẩm 

Nguyễn Đình &#272;ức 
Nguyễn Đăng Hựu 


Nguyễn Tường Vân 



Nguyễn Đức Huyên 
Nguyễn Tăng Địch 
Nguyễn Doãn Thống 
Nguyễn Công Nghị 
Nguyễn Xuân Thục> 
QUYỂN 13 

TRUYỆN CÁC QUAN. MỤC X 
Tống Phước Thiêm 
Nguyễn Đình Thuyên 
Vũ Doãn Triêm 
Nguyễn Văn Hoằng 
Nguyễn Hữu Thụy 
Lê Phước Điển 


Tống Viết Phước 



Nguyễn Văn Khiêm 
Hổ Văn Lân 
Nguyễn Văn Nhàn 
Trương Phước Luật 
Dương Công Trừng 
Nguyễn Đăng vân 
Nguyễn Văn Tính 
Nguyễn Văn Lợi 
Nguyễn Văn Dực 
Tôn Thọ Vinh 
Nguyễn Văn Uy 
QUYỂN 14 

TRUYỆN CÁC QUAN. MỤC XI 
Nguyễn Thoan 



Tô Văn Đoái 


Nguyễn Long 
Phạm Văn Sĩ 
Tống Phước Châu 
Ngô Công Quý 
Lê Phước Điển 
Cáp Văn Hiếu> 

Mai Tiến Vạn 
Trưong Phước Dĩnh 
Nguyễn Huy 
Trưong Phước Giáo 
Đoàn Phước Tân 
Nguyễn Hiên 
Nguyễn Văn Thị 



Nguyễn Văn Kỷ 
QUYỂN 15 

TRUYỆN CÁC QUAN. MỤC XII 
Nguyễn Đăng Chiêu 
Nguyễn Văn Đắc 
Hoàng Văn Tứ 
Hoàng Phước Bảo 
Trần Văn Xu> 

Đặng Văn Lượng 
Nguyễn Văn Thảo 
Nguyễn Công Thành 
Nguyễn Văn Khưong 
Vũ Văn Chính 


Đoàn Cảnh Cư 



Nguyễn Văn Định 

Hà Văn Lộc (có tên là Triệu) 

Trương Phước Tuấn (có tên là Hiệp) 

Trương Văn Minh 

Trương Văn Chính 

Trắn Văn Học 

Hoàng Tiến cẩn 

Trần Văn Trí 

Lê Văn 

Nguyễn Văn Tính 
Nguyễn Hữu Nghị 
Nguyễn Tiến Lượng 
Lê Văn Quế 
Nguyễn Văn Trị 



QUYỂN 16 

TRUYỆN CÁC QUAN. MỤC XIII 

Vũ Văn Lượng 

Phan Văn Triệu 

Trần Đại Luật 

Trương Tiến Bảo 

Nguyễn Văn Hiếu 

Nguyễn Văn Nghĩa 

Nguyễn Đức Thịnh 

Trần Công Hiến 

ht="0"> 

Nguyễn Văn Thành 
Hoàng Văn Điểm 
Vũ Văn Lương 


Bùi Văn Nghi 



Trịnh Ngọc Trí 


Trương Công Lãm 
QUYỂN 17 

TRUYỆN CÁC QUAN. MỤC XIV 

Nguyễn Văn Thủ 

Nguyễn Công Trọng 

Lưu Tiến Hoà 

Đỗ Phước Thận 

Nguyễn Văn Loan 

Vũ Văn Uy 

Phan Văn Huyê 

Vũ Văn An 

Trần Công Lại 


Hoàng Viết Toản 



Trần Công Đề 


U A ■ ■ s\f > ■ "• A 

5 Tiến Sâm 

Vũ Viết Bảo 
Nguyễn Văn Tuyên 
Nguyễn Văn Soạn 
Trắn Đăng Long 
QUYỂN 18 

TRUYỆN CÁC QUAN. MỤC XV 

Nguyễn Kim Phẩm 

Trần Xuân Trạch 

Nguyễn Đình Đắc 

Vũ Nguyên Lự 

Đinh Đạt Biển 


Vũ Bá Diên 



Nguyễn Duy Hàn 
Nguyễn Quang Lãm 
QUYỂN 19 

TRUYỆN CÁC QUAN. MỤC XVI 

Nguyễn Nghi 

Bạch Doãn Triều 

Vũ Danh Sở 

Hổ Công Siêu 

Nguyễn Thừa Diễn 

Trần Đại Thể 

Nguyễn Văn Nhân 

Trương Minh Thành 

Hoàng> 


Nguyễn Khắc Thiệu 



Nguyễn Hoài Quỳnh 
Lê Công Xuân 
Nguyễn Duy Hòa 
Lê Chính Lộ 
Nguyễn Quang Diệu 
Phan Tiến cẩn 
QUYỂN 20 

TRUYỆN CÁC QUAN. MỤC XVII 
Phạm Quang Triệt 
Lê Đại Nghĩa 
Nguyễn Thành Chẩn 
Nguyễn Cửu Hanh 
Trần Phước Tri 


Nguyễn Tử Trinh 



Trần Quang Tĩnh 


Trắn Công Đàn 
Nguyễn Xuân Tĩnh 
Nguyễn Du 
Ngô Vị 
Trịnh Hiến 
Vũ Trinh 

Nguyễn Đình Tứ 
Nguyễn Viên 
QUYỂN 21 

TRUYỆN CÁC QUAN. MỤC XVIII 
Nguyễn Văn Thành 
QUYỂN 22 


TRUYỆN CAC QUAN. MỤC XIX 



Lê Văn Duyệt 


QUYỂN 23 

TRUYỆN CÁC QUAN. MỤC XX 
Lê Văn Duyệt 
QUYỂN 24 

TRUYỆN CÁC QUAN. MỤC XXI 
Lê Chất 
QUYỂN 25 

TRUYỆN CÁC QUAN. MỤC XXII 
Đoàn Văn Cát 

Vũ Đình Giai 
Nguyễn Văn Xuân 
Nguyễn Công Thái 


Phan Văn Đức 



Ngô Văn Sở 


Trương Phước Ph> 

Nguyễn Văn Tứ 
Hoàng Đăng Lý 
Đào Văn Lương 
Nguyễn Văn Trí 
Nguyễn Đức Thành 
QUYỂN 26 

TRUYỆN CÁC QUAN. MỤC XXIII 
Nguyễn Tử Châu 
Trần Văn Chạc 
Nguyễn Đức Thiện 
Trắn Văn Thái 


Nguyễn Hữu Thận 



Trần Hiếu Liêm 


Ngô Đình Giới 
QUYỂN 2> 

TRUYỆN CÁC QUAN. MỤC XXIV 

Lê Văn Quân 

Nguyễn Văn Thoại 

Lưu Phước Tường 

Đặng Trần Thường 

Đỗ Thanh Nhân 

QUYỂN 28 

TRUYỆN CÁC QUAN. MỤC XXV 
Hà Hỷ Văn 
Nguyễn Văn Tổn 


Hà Công Thái 



Bá Đa Lộc 


Vinh Ma Ly 
QUYỂN 29 

TRUYỆN CHÉP VỀ CÁC NGƯỜI HẠNH NGHĨA> 

Mai Sĩ Khang 

Nguyễn Văn Tựu 

Nguyễn Văn Liễn 

Nguyễn Cư Sỹ 

Nguyễn Cửu Phùng 

Tạ Hữu Độ 

Nguyễn Đình Tế 

Nguyễn Văn Trình 

Nguyễn Văn Lương 

Nguyễn Văn Danh 



Phan Đăng Doanh 


Nguyễn Đình Thản 

TRUYỆN CÁC PHỤ NỮ CÓ TIẾT LIỆT 

Nguyễn Thị Kim, Nguyễn Thị Ngữ, Hoàng Thị Hân 

Thị TNguyễn Thị Hảo, Phan Thị Trang 

Nguyễn Thị Ý, Trần Thị Tuần, Thái Thị Oanh 

Trưong Thị Vân, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Thị Thuỷ, Phan Thị 
Đốc 

QUYỂN 30 

TRUYỆN CHÉP VỀ NGỤY TÂY 
Nguyễn Văn Nhạc 
Nguyễn Văn Huệ 
Nguyễn Quang Toản 
QUYỂN 31 



TRUYỆN CÁC NƯỚC NGOÀI I 


Nước Cao Man 
QUYỂN 32 

TRUYỆN CÁC NƯỚC NGOÀI II 
Nước Xiêm La 
Nước Thủy xá,> 

QUYỂN 33 

TRUYỆN CÁC NƯỚC NGOÀI III 
Diến Điện 
Nam Chưởng 
Chiêm Thành 


Vạn Tượng 



LIẸT TRUYẸN sơ TẠP 


QUYỂN ĐẨU 


Bọn thắn là Tổng tài, Toản tu ở Quốc sử quán, kính cẩn tâu vẽ 
việc xin đem sách "Chính biên liệt truyện sơ tập" để tỏ ra điển 
tất. 

imes New Roman">Trộm nghĩ, ử để lưu truyền lại, đã có từ lâu. 
Vì từ đế vương đời cổ, nhận giữ đổ, lục (1), kinh Dịch bắt đắu 
quẻ Kiền quẻ Khôn giúp nẽn giáo hóa ở trong, cùng là những 
hàng giúp mệnh, các người giúp sức, phong thanh khí tập, 
người hay người dở, điều tốt điều xấu, cũng không việc gì là 
không có sự thực. Thể cách làm ra liệt truyện, do đây mà tỏ ra, 
thực không thể thiếu được. 

Nhà nước ta, nhận mệnh yêu mến của trời, nên cơ đổ ở cõi 
Nam. Thánh thắn truyền nối, hơn hai trăm năm, sách Thực lục 
tiền biên, sáng để muôn thuở. 

Kính nghĩ, Thế tổ Cao Hoàng đế, ứng mệnh trời thuận lòng 
người; dẹp yên rối loạn, trở lại đạo chính, thắn hóa sánh với đất 



trời; công tốt đắy khắp vũ trụ. Đã từng phụng chỉ làm sách 
"Chính biên đệ nhất kỷ", duy khi ấy, bên trong việc sửa sang, 
bên ngoài làm chính trị, quy mô xa rộng, bút của sử thắn, 
không thể chép xiết. 

Bọn thắn phụng chỉ tra cứu suốt từ năm Minh Mệnh thứ 2 
(1821) đặt ra Sử quán, chọn sai nho thắn, biên chép lâu năm. 
Đến buổi đắu năm Thiệu Trị kính vâng sắc chỉ chuẩn cho sửa lại 
làm Liệt truyện, để đủ làm quan chiêm của một triều đại và để 
bảo rõ điển chưong đến muôn đời sau. Tới năm Tự Đức thứ 5 
(1852) bộ "Tiền biên liệt truyện" làm xong; phụng chỉ kế tiếp, 
làm bộ "Đệ nhất kỷ chính biên liệt truyện", các viên ở Sử quán 
lúc ấy, tham bổ khảo xét đính chính, chia từng mục, biên thành 
từng loại. Đắu là các truyện của Hậu phi; thứ là Hoàng tử, Công 
chúa; thứ nữa là các bẽ tôi; thứ nữa là người có hạnh có nghĩa, 
và các liệt nữ; cuối rốt chép phụ thêm các truyện vẽ bọn tiếm 
thiết và việc nước ngoài, gổm có 8 mục, cộng 33 quyển, nhan 
đẽ là "Chính biên liệt truyện so tập". Trong đó tìm lấy nguyên 
nhân từ trước cốt yếu vẽ sau, việc xét đúng, văn rõ ràng, thực 
đáng làm gưong để khảo xét nhân lúc nhiều việc chưa kịp đem 
khắc ra ban hành, bản thảo vẫn để ở Lan Đài (2) không ai được 
thấy sự bí mật của bộ sách ấy. 

Bọn thắn nghĩ rằng: sách này sửa chép đến nay đã vài mưoi 
năm rồi, vẽ người vẽ việc, đã rõ, há nên để mãi lâu ngày mà 
chưa nêu rõ ra ư? Nay xin kính đem nguyên bản kiểm xét kỹ lại 
viết ra rõ ràng tiến trình, đợi vâng chỉ chuẩn cho giao khắc bản 
in, để vào kho sử; ngõ hắu công liệt lớn của nhị kỷ trở vẽ sau, 



cũng xin thư đệ biên, chép nối thêm, khiến cho điển chương 
nhân vật của thịnh triều đẽu có sách chép sẵn, truyền mãi 
không cùng, thực là nguyện vọng lớn của bọn thắn vậy. 

Vẽ việc khắc in xin đẽu do ty có chức trách sửa làm. 

Vậy dám kính làm tập tâu lên, đợi Hoàng thượng quyết định. 

Kính cẩn tâu lên 

Thành Thái năm thứ I (1889), tháng 10 ngày 13 đệ tâu (ngày 5 
tháng 11 năm 1889). Vâng chỉ chuẩn y lời tâu, phải kính theo lời 
chỉ. 


(Thắn) Nguyễn Trọng Hợp 
Bùi Ân Niên 
Trương Quang Đản 
Đoàn Văn Bình 
Hoàng Hữu Sứng 
Thành Ngọc uẩn 


Trịnh Quang Chiểu 



^ Tô Châu 


Phụng kiểm: 

Hàn lâm viện kiểm thảo sung khảo hiệu, thắn: Hổ Đắc Mưu, Hàn 
lâm viện điển bạ sung khảo hiệu, thắn: Hổ Quý Thiều. 

Phụng tả: 

Nguyên điển nghi ty tư vụ sĩ bổ, thắn: Trưong Giảng, Chánh cửu 
phẩm sĩ bổ, thắn:Nguyễn Quát, thắn: Lê Quang Huân. 

Tòng cửu phẩm sung đăng lục sĩ bổ, thắn: Hoàng Cưong, thắn: 
Nguyễn Hữu Tuyên. 

Thị sai tòng cửu phẩm sĩ bổ, thắn : Lê Văn Hào. 

Thư lại sĩ bổ, thắn : Trần Văn Kinh. 

Hành nhân ty hành nhân sĩ bổ, thắn : Nguyễn Ngoạn. 

Thu chưởng : 


Hàn lâm viện đãi chiếu sung thu chưởng, thắn : Lê Bá Nhượng. 



ĐẠI NAM CHINH BIEN LIẸT TRUYẸN 


QUYỂN 1 

TRUYỆN CỦA CÁC HẬU PHI 


Hưng Tổ Hiếu Khang Hoàng hậu 
t size="3" face="Times New Roman"> 

="Times New Roman">Hưng Tổ Hiếu Khang Hoàng hậu là 
Nguyễn Thị, người ở làng Minh Linh, phủ Thừa Thiên, con gái 
Diễn quốc công Nguyễn Phước Trung (nguyên là họ Nguyễn, 
hoặc được cho họ là Nguyễn Phước, không thể xét được), mẹ là 
họ Phùng. 


eight="0"> 

Khi hậu mới vào hắu ở nhà để (3) theo đạo trinh thuận, tập 
quen quy tắc trong chốn khuê môn. Sinh được ba con trai, con 
cả là Đông Hải Quận vưong tên là Đổng, con thứ hai là Thế Tổ 
Cao Hoàng đế, con thứ ba là Thông Hóa Quận vưong tên là 
Diễn; một con gái là Long Thành Công chúa, tên là Ngọc Tú. Khi 



biến loạn năm Giáp Ngọ (4), hậu ẩn náu ở làng An Du, các 
Trưởng công chúa đẽu theo đến cả đấy. Mùa xuân năm Kỷ Hợi 
(1779), Thế Tổ Cao Hoàng đế sai người đón đến Gia Định, tôn 
làm quốc mẫu; gặp khi giặc Tây Son vào lấn cướp, Thế Tổ phải 
thiên đi noi khác, hậu và cung quyến lui đóng ở đảo Phú Quốc. 
Thuyền của Thế Tổ ngự đi đảo Côn Lôn, gặp gió lớn, trôi giạt ở 
ngoài biển 7 ngày, trong thuyền hết nước uống, bỗng chốc 
nước nhạt chảy ra, nhờ thế mới đõ. Tới khi thuyền của Thế Tổ 
lại trở vẽ đảo Phú Quốc, Thế Tổ thuật lại tình trạng cay đắng khi 
ở giữa biển, hậu than rằng: "Gió lớn ở đảo Côn Lôn, giữa biển có 
suối nước ngọt, có thể biết là lòng trời ngắm giúp cho, con ta 
chớ nên lấy sự khó nhọc ấy mà tự nản chí". Thế Tổ lạy tạ nói 
rằng: Xin kính cẩn vâng lời dạy. 

ăm Giáp Thìn (1784) Thế Tổ sang nước Xiêm cầu viện, Hậu và 
cung quyến dời đi đóng ở đảo Thổ Châu, mùa thu năm ấy, Thế 
Tổ đem quân đi Xiêm vẽ đánh nhau với giặc không lợi. Mùa 
xuân năm Ất Tỵ (1785) Thế Tổ lại sang nước Xiêm, bèn đóng 
tạm ở Long Khâu, sai người rước từ giá (mẹ vua) và cung quyến 
đến noi hành tại (5). Mùa 

thu năm Đinh Mùi (1787) Thế Tổ từ nước Xiêm về, thuyền ngự 
tiến đóng ở Hà Tiên, sai Vũ Di Nguy, Phạm Văn Nhân, hộ vệ từ 
giá và cung quyến lưu lại ở đảo Phú Quốc. Mùa thu năm Mậu 
Thân (1788) quân ta lấy lại được thành Gia Định, liền sai bọn 
Nguyễn Văn Nhân rước vẽ Gia Định, mùa xuân năm Canh Tuất 
(1790) dựng làm hậu điện rước đến ở. 



Năm Bính Thìn (1796) mùa đông, tháng 10 ngày Kỷ Mão, Thế 
Tổ thân đem các quan bưng sách vàng, ấn vàng tôn làm Quốc 
mẫu Vương thái phi. Năm Tân Dậu (1801) dã lấy được đô thành, 
Gia Long năm thứ I (1801) mùa hạ tháng 4, Thế Tổ sai bọn 
Hoàng ViếtToản làm phụng nghinh sứ tháng 6 đến kinh. Tháng 
11, Thế Tổ ra ơn cho làng họ ngoại, dân làng An Du, các việc ra 
lính tạp dịch thân thế đẽu miễn cho cả. Năm thứ 2, mùa xuân 
tháng 3, ngày Nhâm Dắn, tôn làm Vương thái hậu. 

Sách văn rằng: vốn nghe: đức rất tốt của đế vương, sự cốt yếu 
không gì trước hơn điều hiếu, cho nên yêu kính làm ở trong 
nhà, mà phong hóa ngấm khắp cả nước, thế gọi là đạo hiếu 
suốt cả trong nước. 


Kính nghĩ Thánh mẫu bệ hạ, là dòng dõi nhà thế phiệt có đức 
tiếng thơm chuyện tốt ở chốn khuê phòng. Kịp thời hầu đức 
nhân khảo sửa sang công việc trong cung cấm, tuy ở trong lúc 
biến nguy hắu quanh bên cạnh không lúc nào trễ biếng, vỗ nuôi 
thân nhỏ mọn này cho đến trưởng thành. Gặp trong nước có tai 
nạn, càng ân cắn lắm. Quan hà ngoại cõi, không lúc nào yên 
ổn, lo vẽ nước nhà, sớm khuya răn sợ, để có ngày nay. Trên nhờ 
linh thiêng của các tiên thánh vương ở trên thời giúp cho thành 
công; cũng là do thánh mẫu sinh ra dậy nuôi được thế. Nhân 
đức rất lớn không thể xưng tụng ra được. Tham xét điển 
chương, danh hiệu tốt đẹp, để hậu lòng hiếu kính mà đáp lại ơn 
nhân tử. Than ôi! Tôn kính bẽ thân ngửa trông đức Kiền nguyên 
(6) rất lớn, trời ban cho chịu nhiều điềm Lý cát (7) vô cùng. 
Ngày Giáp Thìn, Thể Tổ ngự ở điện, các quan dâng biểu mừng, 



cho ăn yến cỗ thứ bậc khác nhau. Xuống chiếu bá cáo cho trong 
ngoài biết. 

Mùa hạ tháng 4, truy tặng cho ông của Thái hậu là Phước Kiêm 
làm Dưong Vũ công, Khai phủ phụ quốc, Quang tiến trấn quốc 
đại tướng quân, cẩm y vệ đô chỉ huy sứ ty, Đô chỉ huy sứ, Thiếu 
úy, Quận công, thụy là Đôn Hậu, cha sinh ra Thái hậu là Phước 
Trang làm Tán trị công thắn, Đặc tiến khai phủ phụ quốc thượng 
tướng quân, Thượng trụ quốc, Trung quân, Đô đốc phủ chưởng 
phủ sự, Thái bảo, Miên quốc công, thụy Chính Trực. Lập đẽn thờ 
ở Phú Xuân gọi là đẽn Dục Đức, lại vì họ Phùng dựng đẽn ở xã 
An Du cho diệt ôn (cháu gọi mẹ Thái hậu là cô) là Phùng Thế 
Bình làm Cai đội, coi giữ việc thờ tự. (Minh Mạng thứ 13 đổi 
phong đẽn Dục Đức của Diễn quốc công, gọi là đẽn Diễn quốc 
công). 

Năm thứ 3 (1804), mùa xuân tháng 3, dựng cung Trường thọ, 
mùa dông tháng 10, cung làm xong rước Vưong thái hậu đến ở, 
Thế Tổ thân đến làm lễ chúc mừng, các quan và mệnh phụ đẽu 
đem giấy mừng cùng lễ phẩm tiến lên. (Các con tiến 20 lạng 
vàng, 100 lạng bạc, mệnh phụ tiến 10 lạng vàng, 50 lạng bạc). 

Năm thứ 5 (1806) mùa thu, tháng 7, ngày Mậu Thân, dâng kim 
sách tôn làm Hoàng thái hậu. 

Sách văn rằng: Trộm nghe, hiếu tất phải trước ở có lòng yêu 
kính, lễ không gì lớn hon tôn bẽ thân, đã xét khắp đạo thường, 
đủ chứng tỏ điển thịnh. 



Kính nghĩa Vương thái hậu bệ hạ, tiếng tốt rộng khắp, cao hxưa: 
đức hậu nết tốt, lúc yên lúc nguy một mực; đứa hóa làm phép 
cho chốn đình vi, lợi trạch khắp cả đến nẽn xã tắc; Phước để lại 
cho con cháu, ơn ngấm khắp đến thắn dân; công nhân tích lũy, 
để có ngày nay. Cho nên thắn (tức Thế Tổ) mới hợp lời của mọi 
người đã nhận danh hiệu là đế. Nghĩ đến công ơn sinh dục, 
nhưng trời không cùng, dám không tôn xưng danh hiệu tốt đẹp, 
để đáp lại ơn lớn. Kính cẩn bưng sách vàng, ấn vàng kính dâng 
tôn hiệu làm Hoàng thái hậu. Cúi xin nhận lấy danh hiệu to lớn 
chịu nhiều Phước tốt lâu dài; Phước ban từ trời, càng dài tuổi 
thọ, giống chín điều như (8). 

Ngày Canh Tuất, Thế Tổ ngự điện Thái Hòa nhận lễ chúc mừng, 
xuống chiếu bá cáo trong ngoài biết. 

Năm thứ 6 (1807) mùa thu tháng 7, khánh tiết lớn mừng Thánh 
thọ bảy mươi tuổi, Thế Tổ thân đem các quan đến làm lễ chúc 
mừng. Tôn nhân phủ, hoàng tử, hoàng tôn, tá hữu cung tắn, văn 
ban, vũ ban, văn vũ mệnh phụ, công tính, cung thuộc, các 
thành doanh, trấn, đạo, dòng dõi công thắn ở huyện Tống Sơn, 
họ Lê, họ Trịnh đẽu dâng lễ mừng, sai nhạc công múa bát dật 
(9), hát khúc Vạn niên hoan, Thiên hạ lạc, Thái bình lạc. 

Thái hậu tính hiền từ yêu mến tự trời sinh ra, đối với chị là Từ 
phi, tình yêu càng quyến luyến, bỗng nhân khi Thái hậu trở trời 
gặp lúc Từ phi ốm kịch, Thế Tổ chưa dám tâu lên, tới khi Từ phi 
mất, Hậu mới biết, giận không ăn cơm. Thế Tổ thân đến thăm 



sức khỏe, Hậu bảo rằng: Thân già này có một người chị, lúc ốm 
không được thấy, vì thế ăn không ngon, ngủ không yên. Thế Tổ 
quỳ ở dưới thềm, yên ủi và xin lỗi hổi lâu, ý Thái hậu mới giải 
bèn lại ăn com. 

Năm thứ mười (1811) mùa thu, tháng 9, Thái hậu bị mệt nặng. 
Trước đây, sao chổi mọc ra, người hắu tâu lên Hậu biết, Hậu 
buồn rắu không vui. Có một đêm Hậu lẻn ra xem, vào bảo người 
hắu rằng: "ổi hiện ra, ứng vào thân già này". Đến đây Hậu bị 
bệnh nặng. 

Ngày Kỷ Sửu, Hậu mất, thọ 74 tuổi, đem quan tài để ở cung 
Trường Thọ. Thế Tổ thưong khóc không thôi, sai các quan bàn 
quy chế để tang. Ngày sóc ngày vọng tế điện to, đặt bàn chay 
lớn ở chùa Thiên Mụ. Năm thứ 11 (1812) mùa xuân tháng 3, 
ngày Mậu Dần, sách dâng tên thụy là Y Tĩnh Huệ Cung, Anh 
Trinh Từ Hiến, Hiếu Khang Hoàng hậu. 

Sách văn rằng: thắn nghe: kinh Dịch nói là thánh vật, kinh Thi 
khen là sinh dân, duy có đức dày thể theo đức lớn của quẻ Khôn 
cho nên tiếng tốt để lại đời sau mãi mãi. 

Kính nghĩa Đại hành Hoàng thái hậu, nhân từ vốn tự tính trời, 
rộng lớn sánh với đạo đất. Gian nan vẫn theo đạo thường, giúp 
đức nhân khảo ta đã gặp vận nước tai biến lại đến khi thắn phải 
khó khăn, chính mình đem khuôn phép kiên thuận, khuyên thắn 
lấy mưu lược siêng lo, khiến cho thắn dựng lại được nước nhà, 
nhất thống được bờ cõi, không phải do tự lời dạy của hậu, sao 



được đến thế. Đức hóa tốt đẹp khắp đến các phương, tuổi thọ 
đã cao quá tuần bảy chục, sao đã vội bỏ sự cung dưỡng bằng 
cả thiên hạ, mà đi chơi ở chốn cõi tiên. Công cao như trời, muốn 
báo đẽn ơn sâu mà chẳng biết; ơn dắy như đất, nên thuật lại 
đức tốt đến vô cùng. Nay kính cẩn thân đem các quan xin mệnh 
lệnh ở nhà tôn miếu, kính bưng kim sách dâng lên thụy là Ý 
Tĩnh Huệ Cung, Anh Trinh Từ Hiến, Hiếu Khang Hoàng hậu. 

Cúi xin anh linh sáng tỏ thêm lên, nhận lấy danh hiệu to lớn 
phối hưởng với Nễ cung (10), cùng lâm hưởng muôn thủa. 

Ngày Kỷ Mão, bá cáo cho trong ngoài biết. Mùa hạ, tháng 4 
táng ở lăng Thụy Thánh (ở núi Đinh Môn, thuộc huyện Hương 
Trà), ngày Giáp Dắn rước thắn chủ để ở cung Trường Thọ. 


Năm thứ 12 (1813), tháng 9, lễ đại tường xong, Lễ thắn dâng 
nói: Hiếu Khang Hoàng hậu lấy đức sánh với đức, sinh ra bệ hạ, 
rộng giúp nhân dân, lợi đến xã tắc, làm nên trung hiếu cho bệ 
hạ không gì lớn hơn, để lại công đức vô cùng cho đời sau, 
không những là có công với Hiếu Khang Hoàng đế cũng có công 
với tổ tông, có công với trăm họ nữa. Kinh Thi có nói rằng: "Hiệu 
thiên võng cực" (11) là nghĩa ơn đức của mẹ cũng như cha vậy. 
Xin đến sau ngày tế đàm, kính rước thắn chủ lên phối hưởng ở 
Nễ cung. Sớ dâng lên, bảo là phải. Tháng 11, tế đàm rước thắn 
chủ lên phối hưởng ở miếu Hoàng khảo (Minh Mạng năm thứ 2 
đổi dâng miếu hiệu là miếu Hưng Tổ). 



Đền Diễn quốc công nay do cai đội là Tôn Thất Tú coi giữ, hàng 
năm chi tiền công để cung việc tế tự. 


Nguyễn Từ Phi 


Nguyễn Từ Phi là chị Hiếu Khang Hoàng hậu. Trước kia vào hắu 
Hưng Tổ, sinh 3 con trai: con cả là Tưong Dưong Quận vưong, 
tên là Hạo, con thứ nhì chết sớm, con thứ ba là An Biên Quận 
vưong tên là Mân, 2 con gái lớn là Phước Lộc Công chúa Ngọc 
Du, con gái thứ là Minh Nghĩa Công chúa Ngọc Tuyền. Khi biến 
loạn năm Giáp Ngọ, Phi ẩn náu ở dân gian. Mùa xuân năm Kỷ 
Hợi, Thế Tổ Cao Hoàng đế sai người rước vào Gia Định, ở cùng 
với Hiếu Khang Hoàng hậu. Buổi đắu năm Gia Long rước vẽ 
kinh, theo ở sau cung Trường Thọ. Mùa đông năm thứ 6 chết, 
tặng là Ý Thân Huy Gia Từ phi năm thứ 5 (1845) rước thắn chủ 
thờ ở nhà thờộc Thái trưởng công chúa. 



Thế Tổ Thừa Thiên Cao Hoàng hậu 


Thế Tổ Thừa Thiên Cao Hoàng hậu, họ Tống, là người ở quý 
huyện (tức huyện Tống Son) tỉnh Thanh Hóa, con gái Quý quốc 
công Tống Phước Khuông, mẹ là họ Lê. 

Trước đây, Quốc công mang gia quyến vào Gia Đ;ịnh. Năm Mậu 
Tuất, hậu 18 tuổi, Thế Tổ Cao Hoàng đế đem đủ lễ vật đến cưới, 
tấn phong là Nguyên phi. Hậu là người cung kính cẩn thận, cử 
động có phép tắc lễ độ, vua rất quý trọng. Sinh được 2 con trai, 
con cả là Chiêu, chết sớm, con thứ là Cảnh, đã có truyện chép 
riêng. Mùa thu năm Quý Mão, giặc Tây Son đến cướp thành Gia 
Định, vua ngự ra đảo Phú Quốc, người nước Xiêm đến đón. Khi 
vua sắp sang Xiêm, trước hết sai Hoàng tử Cảnh sang Tây cắu 
viện. Bèn đem ra nửa dật vàng tốt cho Hậu, bảo rằng con ta đi 
rồi, ta sẽ đi đây, Phi phụng dưỡng Quốc mẫu ở đây, chưa biết 
sau này gặp nhau ở noi nào và ở ngày nào, đem vàng này để 
làm của tin. 

Mùa xuân, năm Giáp Thìn (1784) vua từ nước Xiêm về, Hậu 
rước quốc mẫu ở lại đảo Phú Quốc. Mùa thu năm Mậu Thân 
(1788) lấy lại thành Gia Định, sai người đến rước vẽ Gia Định. 
Từ đây trở đi, mỗi khi vua đi đánh giặc, Hậu thường đi theo. Gia 
Long năm thứ 2 (1803) tháng 3, ngày Bính Thân lập làm Vưong 
hậu. 



Sách văn rằng: Đạo trời nhờ công khí âm để nôi, hóa tốt muôn 
vật; Thánh nhân đặt chức lên trong để giúp, nêu mẫu sáu cung. 
Xướng được điều tốt đẹp ấy thuộc vẽ người có đức hay. Nghĩ 
đến Nguyên phi họ Tống, công nghiệp tốt như ngọc cư ngọc 
hoàng, dáng nghi đẹp như ngọc uyển ngọc diễm. Lúc rồng vàng 
còn ẩn núp, điềm lành sớm định, đức trinh tĩnh đã nối theo 
tiếng hay. Ngày chim cưu vẽ tổ xưa tiếng tốt nêu cao, nết kiệm 
cắn đã gây nẽn vưong hóa. Con cháu được đông đàn, khác gì 
cây tiêu liêu nhiều quả, cung tắn được yêu tới nhờ ở bóng cù 
mộc rộng che. Gặp bước gian truân, vui được vợ tốt; chật vật cờ 
bái vua Thang, cờ mao vua Vũ cùng trẫm rửa căm thù cho tiên 
vưong tám chín đời; Xa xôi thành nước Thục, đường nước Tắn 
theo ta chịu phong trần ba mưoi năm ở nước bạn. vất vả càng 
thêm kiên trì. Mẽm dịu vốn quen lễ độ, có lòng hiếu thảo với 
cung Trường Lạc (12), thân làm đổ ngon đổ ngọt trong bữa com. 
Chia sự đắng cay ở núi 

Cối Kê (13), tự dệt vải mỏng vải dắy cho quân lính. Bỏ trâm (14) 
ra chốn ngõ sâu, phần nhiều khuyên chăm chính sự. Trẫm nghĩ 
tế chứng thường noi chín miếu, chân dày sưong cùng nhớ đến 
tổ tông. Trẫm nghĩ sự lao khổ của sáu quân, nghe trống trận 
cũng chau mày thưong tướng sĩ. Nhiều lo toan và trong lòng 
thành thực sâu xa, vẫn giấu kín mà tỏ đức ôn hòa mẽm dẻo. 
Chắn gấu (15) để giữ vua nhà Hán, không hổ với Phùng Co, 
chạy ngựa (16) cùng dựng nghiệp nhà Chu, có phần hon 
Khưong Nữ. Kiền khôn gây dựng lại, đã giúp nhau trong lúc gian 



nan; nhật nguyệt cùng sáng soi, cùng hưởng trong khi phú quý. 
Bèn xét điển đời cổ ban cho danh hiệu hay. 

Vâng mệnh của Vưong thái hậu, sai viên Chưởng thắn vũ quân 
là Phạm Văn Nhân, Lễ bộ là Đặng Đức Siêu bưng sách vàng ấn 
ngọc lập làm Vưong chính hậu 

Ôi! Duy có nghiêm kính có thể thờ được người trên. Nhân từ có 
thể tiếp được kẻ dưới. Hậu siêng năng thì người không dám 
biếng lười. Hậu kiệm ước thì người không dám xa xỉ. Hậu nên 
nghĩ về điều ấy, để chịu Phước của nhà tôn miếu, để được tốt 
cho con cháu sau. 

Năm thứ 3 (1804) truy tặng bốn đời: Cao tổ là Tống Phước Đức 
làm Cai co, tước Hắu; Tằng tổ là Tống Phước Dưong làm Chưởng 
co, tước Quận công; ông là Tống Phước Thành làm Chưởng 
doanh, tước Quận công; cha là Tống Phước Khuông làm Thái 
bảo, tước Quốc công, lập đẽn ở Phú Xuân, gọi là đẽn Tống công. 
(Năm Minh Mạng thứ 13, đổi phong là Quy quốc công, đẽn Tống 
công sau dời đến Kim Long, đổi tên là đẽn Quy quốc công). 

Năm thứ 5 (1806) mùa thu, tháng 7, ngày Kỷ Mùi, lập làm 
Hoàng hậu. 

Sách văn rằng: Trộm nghĩ thế của thuần khôn, sánh với kiẽn 
nguyên, bắt đắu vưong hóa, gây ở nội trị: cùng tôn cùng quý 
đối với lễ là trinh. Nghĩ đến vưong hậu họ Tống: tiếng nghĩa 
rộng khắp, nết tốt đắy đủ: giữ việc trong cung cho Trẫm, chốn 



nấu ăn được nghiêm lặng. Lúc trước trong khi xiêu giạt, trẫm lo 
nghĩ khó nhọc ở ngoài, Hậu siêng năng giúp đõ ở trong; gian 
nan cùng giúp lẫn nhau, hiểm bằng nếm đủ tất cả; khoan thai 
khép nép rất là kính, tiến dâng ngon ngọt hết đạo hiếu; on huệ 
để cho con cháu, đức trạch khắp tới quân nhưng; ôn hòa kính 
cẩn kiệm ước đã giúp đỡ ta, đức tốt như ngọc hành ngọc vũ làm 
khuôn phép trong cung cấm, thói hay ở tho Quang thủ đem 
giáo hóa cả thiên hạ, tu tề trị bình, cũng nhờ ở đấy. Trẫm mới 
hợp lời đình thắn tâu xin, đã chính vì hoàng đế; nghĩ tới ngôi 
hậu ở trong cùng trẫm cùng trị, chúc ở trong cung; tốt ở triều 
đình là gốc. Đã dâng lời tâu xin chỉ Hoàng thái hậu, sai Chưởng 
thắn vũ quân kiêm coi quân thắn sách là Kiêm quận công Phạm 
Văn Nhân mang cờ tiết, Hộ bộ thượng thư. Tích thiện hắu là 
Nguyễn Kỳ Kế làm phó, mang sách vàng ấn vàng, tấn phong 
làm Hoàng hậu5; cho long trọng vị hiệu. Hậu nên nhận lấy danh 
hiệu cao quý ấy, sửa sang chính sự ở trong cung, kính cẩn việc 
thờ phụng ở nhà tôn miếu, làm khuôn phép người mẹ cho thắn 
dân, kính siêng sửa đức nghĩ điẽu nghĩa cho sáng thêm; được 
hưởng nhiều Phước, giữ tốt mãi không chán. 


Năm thứ 13 (1814) mùa xuân, tháng 2 ngày Ất Mùi Hậu mất, 
thọ 54 tuổi, để quan tài ở điện Khôn nguyên. Vua thưong tiếc 
không thôi. Dụ các quan rằng Hoàng đế để tang Hoàng hậu một 
năm, là phải lễ. Trẫm ở trong cung để tang một năm, còn từ 
Hoàng tử xuống bàn định phép để tang có thứ bậc. Ngày Canh 
Tuất làm lễ thành phục, vua sai hoàng tử thứ tư (tức là Thánh 
Tổ Nhân Hoàng đế) dâng lễ tế điện. (Thánh Tổ Nhân Hoàng đế 
tuổi mới lên ba, vua sai Hậu nuôi, Hậu yêu sách phải có khế 



khoán. Vua sai Lê Văn Duyệt viết một tờ giấy đưa cho. Hậu giao 
cho cung tỳ là Nguyễn Thị Lê cất giữ. Từ đấy Thánh Tổ Nhân 
Hoàng đế, vào hắu ở trong cung làm con của Hoàng hậu. Đến 
sau Hoàng trưởng tử là Cảnh, Hoàng nhị là Hi, Hoàng ba là 
Noãn nối nhau chết đi, đến lúc có tang hậu, các quan hặc có 
người bàn đem Hoàng tôn Đán giữ việc thừa tự, Vua dụ rằng: 
Hoàng tử là con của Hoàng hậu, còn có khế khoán ở kia, nên sai 
làm chủ việc thờ cúng: việc lớn của nước không thể nhất khái 
câu nệ lễ của nhà mọi người. Nguyễn Văn Thành lại cho là lời 
xưng hô trong văn khấn khó nói. Vua bảo rằng: Con phụng 
mệnh cha để tế mẹ, danh chính ngôn thuận, có gì là không 
được. Lời nghị mới quyết định). 

Mùa thu, tháng 7, ngày Mậu Tuất, tấn phong tên thụy là Giản 
Cung Tề Hiến Đức Chính Thuận Nguyên Hoàng hậu. 

Sách văn rằng: Trị bên trong nhờ ở người nội tướng, nên Kinh 
Thi mở đắu là thiên gây nên nẽn phong hóa; có đức lớn thì nhận 
danh hiệu lớn nên Kinh Lễ trọng vẽ điểm tôn xưng lúc tống 
chung. Lâu nhớ đức hay nêu rõ hiệu tốt. Đại hành Hoàng hậu 
Tống thị, con nhà danh giá kính giữ lời dạy, tự trời phối hợp 
cùng trẫm sửa mình, xếp dặt việc nhà, sấm gió đưong lúc gian 
truân phong trần hợp sức giúp đỡ. Trời biển gian hiểm cố gắng 
giúp ta, quê ngựi lạnh lùng, kính hắu mẫu hậu, sớm khuya 
không trễ, răn bảo cùng nhau, nghĩ cùng trẫm báo phục mối 
thù cho miếu xã; nghĩ cùng trẫm cứu vớt nỗi khổ cho nhân dân. 
Cho nên trẫm lấy lại được cõi bờ dẹp yên được trong nước, nghĩ 
đến Hậu lấy hiếu để phụng thờ tổ tiên, lấy kính để tiếp đãi 



người dưới, nhân đến phi tắn, yêu cả con cháu, ra ơn cả thân 
hiền, để tâm đến cả làng xóm. Việc đưa đám Thụy lăng, xót 
thương hết lòng. Trước sau vẫn một tâm đức, trong ngoài theo 
vẽ người thân. Tuổi thọ chưa đắy sáu chục, xe tiên đã vội xa vời. 
Nhớ đến người giúp giỏi, cử hành điển chương thường. Bèn xin 
mệnh lệnh ở tôn miếu, sai Khâm sai chưởng Hữu quân giám 
Thắn sách quân, Khiêm quận công là Phạm Văn Nhân làm 
chánh sứ. Lễ bộ thượng thư, Hưng nhượng hắu là Phạm Đăng 
Hưng làm phó sứ, bưng sách vàng, ấn vàng tấn phong tên thụy 
là: Giản Cung Tề Hiếu Đức Chính Thuận Nguyên Hoàng hậu. 
Mong nhận lấy tên hiệu long trọng, để tỏ lâu đời. Than ôi! Ghi 
về việc, nêu về công lễ vẫn nên thế, sống thì vinh, chết thì 
thương, Hậu nên xét cho. 


Năm thứ 14 (1815) mùa xuân, tháng giêng, vua sai bộ Lễ bàn 
vẽ lễ tiểu tường, đại tường và trừ phục vẽ cung Khôn nguyên. 
Quan bộ Lễ tâu nói: Theo sách Lễ ký, vẽ tang một năm, 11 
tháng thì tế luyện (tiểu tường), 13 tháng thì tế đại tường, 15 
tháng thì tế đàm, thế là lễ chính. Nhưng quan tài còn để quàn, 
chưa nên đem cát lễ mà đổi áo tang. Kính xét: Thiên tang phục 
Tiểu ký nói rằng sau ba năm mới làm ma, thì tất phải hai lắn tế, 
trong khoảng hai lắn tế ấy không được tế cùng một lúc mà bỏ 
áo tang, là vì có việc chưa thể sửa việc tang được, vẽ việc tế 
luyện (tiểu tường), tế đại tường, tất đợi khi chôn cất rồi, lại cử 
hành hai lễ tế ấy; nhưng phải tế làm hai lắn không được cùng tế 
một lúc. Tiểu ký lại nói rằng: quàn lâu mà chưa chôn, duy có 
người chủ tang không được bỏ áo tang, còn người khác để tang 
bằng áo vải gai cứ hết số tháng bỏ áo trở thì thôi. Người chủ 



tang không được bỏ áo tang là con để tang cho mẹ, cháu để 
tang ông bà, chưa chôn thì không được bỏ áo sô gai và dây lưng 
gai. Hết số tháng mặc áo gai nhưười thân thuộc để tang một 
năm đến 3 tháng, cứ đủ số tháng thì bỏ áo tang, nhưng áo trở 
ấy vẫn còn phải thu cất đi, để đợi khi tống táng. Thế là khi chưa 
chôn, lễ tế luyện, tế đại tường chưa thể cử hành được, áo trở 
chưa được bỏ đi được, kinh có chép rõ ràng nghĩa nên tham 
khảo. Lại xét: Tiên nho Dữu uất Chi nói rằng: Thiên Phục vấn có 
nói "Vua chủ việc tang cho phu nhân", thế là lấy người tôn chủ 
việc tang cho người ti, không được giống như người ti chủ việc 
tang của người tôn, không lấy cớ rằng người ti chưa chôn mà để 
cho người tôn phải mặc áo trở mãi được. Từ Kiều Học cũng cho 
tới Dữu thị là phải. Thế mới biết là người tôn chủ việc tang cho 
người ti, tuy lâu chưa táng, nhưng không thể không từ phục vụ 
được. Vua cho là phải. 

Năm thứ 1 4 (1815) mùa xuân tháng 3, ngày Nhâm Dẩn, chôn ở 
bên hữu chỗ huyệt lăng Thiên Thọ ( thuộc núi Thụ Son, xã Định 
Môn, huyện Hưong Trà, năm Gia Long thứ 13 mới dựng phắn. 
Vua dùng phép hợp lăng đời cổ làm hai cái quách đá ở huyệt, 
chôn trong Bảo Thanh, trước cửa xây đá làm thềm bậc, đổi tên 
là núi Thiên Thọ). Ngày Ất Ty đem thắn chủ để ở điện Hoàng 
Nhân. 

Minh Mạng năm thứ 1 (1820), mùa hạ, tháng sáu, ngày Tân Mão 
dâng thêm tôn thụy là Thừa Thiên Tá Thánh, Hậu Đức Từ Nhân 
Giản Cung Tề Hiếu Dực Chính Thuận Nguyên Cao Hoàng hậu. 



Sách văn rằng : Lễ không gì lớn bằng tôn lấy danh hay; hiếu 
không gì trước hơn thuật lại đức tốt, nhớ mãi khuôn phép tốt 
nên tỏ danh hiệu nay. 

Kính nghĩ: Hoàng tỉ, Giản Cung Tề Hiếu Dực Chính Thuận 
Nguyên Cao Hoàng hậu, từ hiếu trời phú cho, đoan trang giữ lời 
dạy, việc nội trợ giúp cơ nghiệp gian nan tu tẽ trước chính 
vương hóa, thờ bẽ trên có dung nghi dịu thuận, trước sau đạo 
hiếu vẹn tuyền. Giáo hóa làm khuôn phép người mẹ khắp thiên 
hạ. Tin yêu nuôi nấng mọi người, đến cả phi tắn. Tuy xe mây đã 
sớm đuổi tới cõi tiên, mà đức tốt vẫn lưu nơi cung cấm. Cho nên 
quả đức nới nối nghiệp lớn, truy tôn đã thuật lại thánh công, 
nhưng khôn nghi trên sánh với kiẽn nguyên (17) nối tốt lại xét 
theo điển lớn kính cẩn đem các quan xin mệnh lệnh nhà tôn 
miếu, đem sách ấn dâng thêm tôn thụy là : Thừa Thiên Tá 
Thánh, Hậu Đức Từ nhân, Giản Cung Tề Hiếu, Dực Chính Thuận 
Nguyên Cao Hoàng hậu. 

Cúi xin Thái hậu nhận lấy tên thụy vẻ vang, lên phối hưởng ở 
cung Nễ (18). Than ôi ! kính trọng người tôn đức đắy khó hình 
dung ra dược. Anh linh đắy rẫy, Phước nhiều đón hưởng mãi lâu 
dài, kính rước thánh vị, lên phối hưởng ở điện Minh Thành. 

Năm thứ 3 (1822) mùa xuân, tháng giêng, rước thắn chủ hợp 
thờ ở miếu Thế Tổ. Hậu là người nhân hậu cắn kiệm, hiền từ 
yêu người. Trước kia trong lúc xiêu giạt, phụng dưỡng Hoàng 
thái hậu nếm trải mọi mùi gian nan hiểm trở, thường thân hành 
dệt cửi chính tay may lấy áo trận, để cấp cho quân sĩ. Một hôm 



thuyền đi gặp giặc, vua đốc quân cố sức đánh, Hậu cùng cắm 
dùi đánh trống, quân lính tranh nhau phấn khởi thành ra đánh 
được quân giặc. Đắu năm Quý Mão (1783), vua cho Hậu dật 
vàng, Hậu nhận lấy cất đi, kịp khi thiên hạ đã yên định, Hậu 
thong dong trình dâng. Vua nói rằng : Vàng giữ làm tin đây, 
thực trời giúp đấy, không thể quên lúc gian nan, vậy nên lưu lại 
để bảo cho con cháu biết. Hậu nhận lấy dật vàng ấy cho Thánh 
Tổ Nhân Hoàng đế. Minh Mạng năm thứ nhất (1820) Thánh Tổ 
đem dật vàng ra bảo Phạm Đăng Hưng, Nguyễn Hữu Thận rằng: 
đấy là vật làm tin của hoàng khảo, khi dời đi xa lưu lại để đưa 
cho trẫm. Bèn sai khắc chữ vào dật vàng ròng: "Thế Tổ Đế Hậu 
Quý Mão bá thiên thời tín vật" (Vật giữ làm tin của Thế Tổ Đế 
Hậu lúc xiêu dạt đi xa vẽ năm Quý Mão) rồi đem để ở điện 
Phụng Tiên. 

Đền thừ Quy quốc nay do Cai đội là Tống Phước Sở coi giữ, 
hàng năm chi tiền công, để cung việc tế tự. 


Thuận Thiên Cao Hoàng hậu 



Thuận Thiên Cao Hoàng hậu họ Trần, người ở huyện Hưong Trà 
phủ Thừa Thiên, là con gái Thọ quốc công Trần Hưng Đạt, mẹ là 
họ Lê. Lúc biến loạn năm Giáp Ngọ, Hiếu Khang Hoàng hậu, ẩn 
nấp ở làng An Du, Hậu là con nhà danh giá, được tiến vào hắu. 
Năm Mậu Tuất(1778) Thế Tổ Cao Hoàng đế nhi871;p chính ở 
Gia Định sai người rước từ giá (tức Hiếu Khang Hoàng hậu). Mùa 
xuân năm Kỷ Hợi (1789) Hậu và các Trưởng công chúa đẽu theo 
đi. Hậu 14 tuổi được tiến vào cung, rồi tấn phong là Tả cung 
tần, hiệu là Nhị phi. 

Khi ấy giặc Tây Son đưong hăng, Thế Tổ phải xiêu dạt đi xa, 
Hậu cứ hàng đêm đốt hưong khấn trời rằng: "Nay vận nước còn 
bối rối, chưa có yên định hẳn, may mà sinh con, sợ đưong lúc 
chạy xa này, bỏ đi thì không nỡ, bế cõng đi theo, lại không khỏi 
bận lòng cho chúa thượng; nếu mệnh đáng có con, xin đợi thiên 
hạ thái bình, rồi sau hãy sinh con thực là trời cho vậy". 

Năm Mậu Thân (1788) lấy lại được thành Gia Định. Có một đêm, 
Hậu nằm chiêm bao thấy người thân trình một cái ấn báu, hai 
cái ấn, cái ấn báu thì sắc đỏ bóng nhẫy tưoi sáng như mặt trời; 
một cái ấn thì sắc tía, một cái ấn thì sắc rất nhạt, Hậu đẽu nhận 
cả. 

Năm Tân Hợi (1791) Hậu 24 tuổi, sinh ra Thánh Tổ Nhân Hoàng 
đế ở thôn Hoạt Lộc (thuộc Gia Định, khoảng năm Minh Mạng 
dựng đẽn Khải Tường ở đấy), con thứ hai là Kiến An vưong, tên 
là Đài; thứ ba là hoàng tử Hiệu chết sớm; thứ tư là Thiệu Hóa 
quận vưong tên là Chẩn. 



Minh Mạng năm thứ nhất (1820) dựng cung Từ Thọ, ban ơn cho 
làng họ ngoại 150 lạng bạc (họ Trần 100 lạng, xã Văn Xá 50 
lạng). Các quan xin dâng tôn hiệu, Thánh Tổ đem tờ biểu tấu 
lên. Hậu dụ rằng:Ta xem tờ biểu, đã biết Hoàng đế và các quan 
thành tâm rồi, Nhưng nghĩ Tiên đế ta chôn vào lăng chưa được 
bao lâu, quân dân phắn nhiều ốm đau, ta thấy Hoàng đế lo 
siêng sợ hãi như thế, sớm khuya không yên, lòng ta tự thấy 
thương xót biết bao, tuy rằng tai họa ấy vị tất là do người làm 
vua kém đức nên nỗi thế, nhưng có thiên hạ, thì nên chịu lấy 
trách nhiệm của thiên hạ, cũng phải lo vẽ sự lo của thiên hạ 
cũng là phải. Ta xin các lão tiên sinh, cùng một tâm đức giúp đỡ 
các điều hoàng đế không nghĩ tới để hổi lại ý trời, để vui sự sinh 
sống cho dân, thì ta vui mừng nhiều lắm. vẽ tờ biểu xin tôn 
sùng, bất tất cử hành là phải. 

Mùa đông năm ấy, cung Từ Thọ làm xong, Thánh Tổ đem các 
quan xin chúc mừng. Hậu xuống dụ miễn cho, các quan lại 
dâng tờ biểu xin tiến tôn. Hậu xuống chỉ bằng lòng y theo : năm 
thứ 2 (1821) mùa xuân, tháng 3 ngày Quý Sửu, tấn tôn làm 
Hoàng thái hậu. 

Sách văn rằng: Chí nguyên để xưng cho mẹ, sinh ra muôn vật 
nhân kia sánh với Kiền nguyên; đức lớn được danh hiệu lớn, 
được mệnh trời yên, Phước ấy bởi tự trời giúp. Thư đỏ chói lọi, 
sách ngọc rõ ràng. 



Kính nghĩ hoàng mẫu bệ hạ, nhân hậu tự trời, hiền minh đức cũ 
từ ái đối với con cháu, Phước lộc thịnh cho nước nhà; dậy bảo 
cho thắn, nên mới có ngày nay. Đã hưởng phụng dưỡng rất mực 
của thiên hạ, nên nhận lấy vinh hiển của thiên hạ. Tấm lòng 
thành thực tin ở mọi người đẽu nói, ngửa trông đức tốt khiêm 
khiêm (19), danh hiệu to lớn, để nêu rõ khuôn phép rất hay, ở 
văn quý quý (20), vậy đã mệnh lệnh ở nhà tôn miếu thân đem 
các quan kính bưng sách ấn dâng tôn hiệu là Hoàng thái hậu. 

Kính nghĩ: Chính danh hiệu to chịu nhiều Phước tốt; một nhà 
đắy Phước vui vẻ, gốc giáo hóa làm phép bởi từ nhà; muôn 
năm tuổi thọ dài lâu, Phước lộc để mãi đến con cháu. Ngày hôm 
sau, ban ân chiếu cho trong ngoài, lấy ngày 27 tháng 11 làm 
tiết thánh thọ. Lại truy tặng cho tằng tổ là Trần Mậu Tài làm Thị 
trung trực học sĩ, phong là Văn Xá bá; ông là Trần Mậu Quế làm 
Lại bộ Thượng thư, phong là Gia Bình hắu; cha là Trần Hưng Đạt 
làm Thái phó, phong là Hà Ba (Hoa) quận công. Miễn lệ thuế tô 
công tư điền ba năm, tiền đắu quan vẽ thuế thân và giao dịch 
30 năm cho làng họ ngoại. 

Mùa thu năm ấy, có việc bang giao, vua đi tuắn miền Bắc, sai 
Hoàng trưởng tử tức Hiến Tổ Chưong Hoàng đế ở lại kinh để 
hắu. Tháng 11 gặp tiết thánh thọ, Thánh Tổ chính tay làm tờ 
biểu sai Hoàng thái tử thay tiến lên. 

Biểu văn rằng: Thắn lâu cách buổi sớm buổi hôm, xa rời bên tả 
bên hữu, xem mây từ mà càng quyến luyến, trông ngày khánh 
càng thấy băn khoăn. Nay gặp tiết Thánh thọ tiết tiểu xuân 



(tháng 10) ra lệnh ngày trường chí (ngày đông chí) họp Phước; 
thắn trước đây vâng lời từ dụ bảo việc khánh hạ năm nay nên 
đình miễn; lại vì có việc ban giao ở lâu bên ngoài, không thể 
thân bưng chén rượu thọ hắu vui chúc Phước, trong lòng sợ hãi, 
thức ngủ không yên. Kính sai Hoàng tử ở Kinh kính bưng hòm 
biểu, và ba dật vàng tốt thượng hạng, lOOdật bạc đến cung 
dâng lên để tỏ lòng thành nhỏ mọn đến noi phưong khuyết 
(21), dãi tâm tình nhớ mến ở đất Long Biên (22), cúi mong tuổi 
thọ như mặt trời mới mọc, mặt trăng thường sáng, Phước lớn 
giải mãi không cùng. Chúc Phước như núi kia sông nọ, cao sâu 
dài bẽn, vui cùng thắn dân khắp cả. Thêm nhiều Phước tốt 
càng tăng điều lành, ức vạn năm vẻ vang, rộng mở Bảo lục 
(23) tám nghìn xuân năm tháng, chổng chất co trù (24), năm 
thứ 3 (1822) mùa xuân, tháng giêng, tiết Chính đán (mồng một 
tết) Thánh Tổ đem các quan xin làm lễ mừng, Thái hậu không 
ưng cho. Năm thứ 2 (1823) mới nhận lễ chầu mừng; từ đây 
hàng năm lấy làm lệ thường. Tiết Đoan dưong, tiết Thánh thọ 
cũng như thế. 

Năm thứ 5 (1824) dựng đẽn Dụ Khánh, (ở phía Tây kinh thành, 
năm Tự Đức thứ 5 đổi thành đẽn Thọ quốc công) thờ Hà Ba 
quận công. Lại truy tặng tổ năm đời là Trần Phước Tư làm Hàn 
lâm viện thị độc học sĩ, Tổ bốn đời là Trần Văn Thuật làm Thái 
bốc tự khanh, dựng từ đường ở Văn Xá thờ năm đời họ Trắn. Tự 
Đức năm thứ 5 đổi từ đường họ Trần làm đẽn Dụ Khánh, lại 
miễn thuế cho làng họ ngoại ba năm. Năm thứ 7 (1826) cho họ 
Trắn 100 quan tiền và áo quần đẽu có thứ bậc khác nhau. 



Năm thứ 8 (1827), mùa đông, khánh tiết lớn Thánh thọ sáu 
mươi tuổi. Bên tả bên hữu nhà Duyệt thị dựng nhà rạp căng lụa 
màu, bên tả bên hữu dựng nhà sàn lợp lụa năm màu; lại dựng 
nhà rạp căng lụa màu ở sân điện Cắn Chính; trước lắu Phu Văn 
dựng nhà ăn yến. Trước mười ngày Thánh Tổ mặc triều phục 
đến cung Từ Thọ hắu cơm, quỳ dâng thìa đũa. Đến ngày khánh 
tiết, Thánh Tổ thân đem các quan làm lễ chúc mừng, dâng rượu 
chúc thọ ba lần; nhạc sinh múa Bát dật. Ngày hôm sau ban ân 
chiếu thưởng tất cả các quan lụa màu bạc lạng có thứ bậc khác 
nhau. 

Năm thứ 10 (1829) mùa xuân, Thánh Tổ thân làm bài tụng"cửu 
như" để dâng. Lời tụng rằng: Như đất lâu, như trời dài, như sông 
biển rộng như ngôi sao sáng, như phù tang (cây dâu) ở biển 
đông, sinh nhiều bóng tốt như ngọc bích lớn ở núi Côn Cương 
trinh chính bẽn rắn; như Vô lượng thọ Phật (25) từ bi trí tuệ cho 
Phước khắp cả con cháu ra ơn đến cả cõi xa. Sau vâng từ chỉ 
miễn lễ dâng bạc và ba tiết lớn và lệ thuế ở Sở Thương bạc, 
miễn thuế tô ruộng cho làng họ ngoại 5 năm, cho thêm tiền 
1500 

Thái hậu tính cắn kiệm, từng đặt nhà dệt nuôi tằm ở trong 
cung, thân đến trông nom để làm vui. 

Năm thứ 11 (1830) gặp tiết tứ tuần đại khánh của Thánh Tổ 
Nhân hoàng đế, ban ơn cho làng họ ngoại 150 lạng bạc. 



Năm thứ 13 (1832) truy tặng cha (sinh ra thái hậu) là Trần Hưng 
Đạt làm Đông các học sĩ, Thái phó, phong là Hoa quốc công; mẹ 
(sinh ra thái hậu) là phu nhân họ Lê làm Hoa quốc nhất phẩm 
phu nhân. Miễn thuế lệ tô ruộng cho làng họ ngoại 5 năm, cho 
thêm tiền để cung việc tế tự 3 từ đường họ Trần là 1000 quan. 

Thánh Tổ từng thân đến hắu com, Thái hậu đứng dậy đi lại để 
tỏ ra khỏe mạnh. Thái hậu nói rằng: ta biết Hoàng đế chăm lo 
suốt ngày, há nỡ lấy cái tuổi gắn 70 mà lại làm lụy cho con, cho 
nên hàng ngày cố gắng ăn thêm, tự thấy tâm thắn thảnh thoi, 
hoàng đế nên chớ phải lo. Thánh Tổ cả mừng lạy tạ. 

Năm thứ 18 (1837) mùa đông, tháng 11 gặp khánh tiết lớn 
Thánh thọ 70 tuổi. Ngày 16 tháng ấy là ngày Canh Dẩn, Thánh 
Tổ thân đem các quan bưng sách vàng ấn vàng dâng huy hiệu 
là Nhân Tuyên Từ Khánh Hoàng thái hậu. 

Sách văn rằng: có đức thì tất được danh, tôn bẽ thân gọi là đạt 
hiếu. Thế cho nên Đại Nhã, kinh Thi có tho Tư trai sách ngọc 
nêu lên đức tốt, điển nghi long trọng ở cung Trường Lạc, sử đỏ 
(26) để sáng lâu dài, đẽu là để rõ Phước tốt mà nêu ra đức tốt 
vậy. 

Kính nghĩ Thánh mẫu Hoàng thái hậu bệ hạ, bao rộng để hợp 
Phước lành, tĩnh nghiêm để chỉnh khuôn phép. Tám cõi gió, hòa 
ấm áp, bảy tuần tuổi thọ khang cường, kính gặp điển lễ vui 
mừng, thêm thỏa tấm lòng hoan hỷ. Rất mực thay khôn 
nguyên, rộng đắy khó hình dung vẽ đức tốt. Xét theo các cổ 



điển, tôn xưng để tỏ rõ vẽ tiếng thơm, cẩn bưng sách vàng, ấn 
vàng, kính dâng hiệu Nhân Tuyên Từ Khánh Hoàng thái hậu. 

Cúi xin nhận lấy danh hiệu tôn quý, hưởng nhiều Phước to lâu 
dài. Chín châu phụng dưỡng vẻ vang tấm lòng, những tiếc ngày 
nuôi ngắn ngủi, tuổi thọ thêm nhiều Phước tốt dâng lời tụng, 
mong được như núi lâu dài. Ngày hôm sau ban ân chiếu cho 
trong ngoài, lại miễn tô ruộng cho làng họ ngoại 5 năm, cho 
thêm tiền tự điền họ Trắn là 4800 quan. 

Năm thứ 20 (1839) tiết thánh thọ, ban dâng cho làng họ ngoại 
1000 quan tiền. 

Năm thứ 21 (1840) mùa đông, Thánh Tổ mất, di chiếu để lại 
cho Hoàng trưởng tử là Trưởng Khánh công nối ngôi. Cố mệnh 
đại thắn là Trương Đăng Quế hội các quan làm bản tâu lên thái 
hậu biết, Thái hậu dụ rằng: Cha truyền con nối là đạo thường 
xưa nay, bọn ngươi phải nên giúp đỡ. 

Thiệu Trị năm thứ 1 (1841) mùa xuân tháng 3 ngày Nhâm Tý, 
sách tôn là Nhân Tuyên Từ Khánh Thái Hoàng thái hậu. 

Sách văn rằng:đạo làm người hiếu thảo không có gì to bằng, 
thánh nhân chính nguồn gốc vẽ lập giáo, điển lễ danh hiệu là 
điều lớn nhất, vương giả trọng vẽ điển tôn xưng bề thân, cho 
nên, Đại nhã vịnh Tư trai, thích khen Kinh thất (27), mà Chương 
tụng vịnh Tuấn tiết, quy tốt cho Thương cơ (28), đẽu là nêu đức 
lành để danh lớn mà rõ thịnh ý đó. 



Kính nghĩ: Thánh Tổ mẫu Nhân Tuyên Từ Khánh Hoàng thái hậu 
bệ hạ, nghiêm tĩnh để ơn lành, bao rộng ra đức hóa, rõ rệt đức 
hay mà sửa giáo hóa trong khuê khổn, giúp cho Thế Tổ ta 18 
năm dựng cơ đổ, nói tốt người trước mà để lại người sau, mở 
cho tiên đế ta 21 năm thái bình thịnh trị. Tuổi thọ vui vẻ, được 
nhiều Phước tốt, ơn trạch thấm khắp nước nhà, dài lũ đông đàn 
lâu đội ơn trời Phước lộc để cho con cháu. Phụng dưỡng tôn 
vinh đủ làm vu danh xưng cao quý lâu tỏ vẻ vang để được kế 
thừa người khác, nhận nghiệp lớn này, yêu con nối nhờ vẽ 
Phước ấm, phong hậu, cho nên nối công chí xưa cắn nghi đạo 
hiếu, điển tôn xưng phải nên long trọng cử hành. Nên dã kính 
cáo nhà tôn miếu, bưng sách vàng ấn vàng, kính dâng tôn hiệu 
là: Nhân Tuyên Từ Khánh Thái Hoàng thái hậu. 

Cúi xin chính lấy danh to chịu nhiều Phước lớn quả giữ đạo đức 
thường trinh lâu sáng tỏ chốn cung đình, lưu mãi tiếng hay, việc 
làm tốt đẹp Phước lành nên xã tắc dược lâu lợi lớn. 

Ngày hôm sau ban ân chiếu cho trong ngoài. 

Thái hoàng thái hậu thường thong dong bảo Hiến Tổ vẽ việc tin 
dùng người cũ tuân theo phép trước, khéo nối chí, khéo léo theo 
việc mới gọi là hiếu, đáng làm trưởng, đáng làm vua mới là 
người trên. Lại cho bài luận vẽ vua tôi, dậy bảo cặn kẽ. 

Mùa hạ năm ấy truy tặng cha sinh ra Thái hoàng thái hậu là 
Hoa quốc công Trắn Hưng Đạt làm Cắn chính điện đại học sĩ 



thái sư, đổi phong là Thọ quốc công. Mẹ (sinh ra thái hoàng thái 
hậu) là họ Lê làm Thọ quốc nhất phẩm phu nhân. 

Hiến Tổ thân đến hắu com, Thái hoàng thái hậu dụ rằng: Hoàng 
đế hắu com, đi bằng đắu gối, dâng đũa chính tay điều hòa nước 
canh, vui vẻ dâng chén, nhất nhất đều tuân theo chí của người 
trước, tình lễ thực là đắy đủ cả. Hiến Tổ gio tay lên trán lạy tạ. 
Thái hoàng thái hậu thường đến choi vườn Thường mậu, lên lắu 
Ký ân xa trông ruộng tịch điền, dụ Hiến Tổ rằng: Thánh Tổ yêu 
quý, chú ý đến hoàng đế, khác hẳn các con khác. Tổ mẫu già 
này biết rõ từ lâu. Năm trước Thánh tổ Nhân Hoàng đế dựng ra 
vườn này, vì sợ sự giàu sang dễ thành ra kiêu căng xa xỉ, không 
biết lo cho dân, thưong nhà nông, cho nên dựng nhà phủ đệ 
cho hoàng đế ở trước ruộng tịch điền, khiến cho hoàng đế biết 
cấy gặt khó nhọc. Hoàng đế nên nghĩ kỹ vẽ tiết kiệm, chớ xa xỉ 
vẽ ăn uống, sửa sang cung nhà vườn7;c để làm vui, thực không 
phải là chí của người trước. (Năm ấy ra on cho làng Văn Xá họ 
Trần 2000 quan tiền, miễn thuế tô ruộng 5 năm). 

Năm thứ 3 (1843 ) tiết Thánh thọ cho họ Trần 800 quan tiền. 

Năm thứ 4 (1844) Thái hoàng thái hậu đến choi vườn Co Hạ, 
Hiến Tổ quỳ đón ở cửa vườn, đi trước dẫn đường, cho võng Thái 
hoàng thái hậu choi xem khắp cả. Nhân thể ngự coi ao Minh 
giám, các Quang biểu, xem làm sóng gọn, thả câu được nhiều 
cá tốt. Thái hoàng thái hậu dụ rằng, cá ở ao này không lo chài 
lưới, đắm ruộng cũng chẳng hon thế. Xưa kia Chiêu liệt nhà Hán 
đối với Gia Cát Vũ hắu lấy cá nước tưong đắc với nhau làm lời 



ví, thực là câu nói hay. vả đạo nhân quân làm chính trị, cốt nên 
thân người hiền xa kẻ gian, răn xa xỉ, chuộng tiết kiệm, Hoàng 
đế nên nhớ kỹ đấy. 

Năm thứ 5 (1845) gặp Dao cung (tức Thái hoàng thái hậu) được 
ngũ đại đổng đường. Tháng 11, ngày Kỷ Mùi, Hiến Tổ thân đem 
Hoàng tử, Hoàng tôn, Hoàng thân, Tôn nhân phủ và các quan ở 
trong ở ngoài bưng kim sách, dâng thêm huy hiệu là: Nhân 
Tuyên Từ Khánh Phước Thọ Khang Minh Thái hoàng thái hậu. 

Hiến Tổ thân làm sách văn rằng: Thắn nghe có đức thánh thiện, 
hưởng được nhiều Phước, trời thêm cho là mệnh tốt, thân được 
khang cường, con cháu gặp sự tốt, cả cháu tằng và cháu huyền, 
cùng trông thấy từ xưa đến giờ. Khắc vào ngọc chạm vào vàng, 
để xưng tụng tôn bẽ thân là đạt hiếu, chính ở ngày này vậy. 

Kính nghĩ: Thánh Tổ mẫu, Nhân Tuyên Từ Khánh Thái hoàng 
thái hậu bệ hạ, đức thánh tiết giữ lòng trong kính, bậc hiền 
minh mở bảo người sau; giúp cuộc trùng hưng nên thống nhất 
son hà, phong hóa bắt đắu gây mới, để lại Phước thừa cho 3 
triều văn vật, dịch số diễn đến lâu đời. Ngày được khuyên răn, 
dạy kẻ tuổi trẻ nối noi công chí người trước; trời cho Phước lớn, 
mỏ cho nước nhà nhiều điềm tốt rõ ràng. Thư công Lạc tỏ ra 
điềm làm ngũ Phướcỏ thắn giáp (29) dâng chúc tuổi thọ muôn 
năm; gắn tới 8 tuần tuổi thọ, vui vắy ngũ đại đổng đường; vâng 
theo 3 đức vô tư (30), vinh dưỡng bằng 9 châu 4 biển. Nghìn 
phưong xưng tụng, tám cõi vui mừng. 



Cử hành nghi lễ chúc mừng để tỏ ra thuận tốt, tham xét điển 
chương thời cổ, tôn xưng để rạng rỡ đức to. Kính cẩn bưng sách 
vàng tấn tôn là Thánh Tổ mẫu Nhân Tuyên Từ Khánh Phước Thọ 
Khang Minh Thái hoàng thái hậu. 

Cúi nghĩ sáng ngang mặt trời, được chịu mệnh trời, thuận theo 
đạo trời sánh với đạo đất. Cao sáng lâu dài không cùng; rộng 
đắy bao hàm có mãi. Đức tốt đẹp truyền khắp nơi, bày tỏ lòng, 
vui của muôn nước, ngậm đường ngọt vui cùng cháu chắt, đẽu 
dâng bài tụng chín điều như, ban ân cho trong ngoài xa gắn 
đẽu vui vẻ. Cho họ Trần 400 quan tiền và áo quần đẽu có thứ 
bậc khác nhau. 

Năm thứ 6 (1846) tháng 8, Thái hoàng thái hậu bị ốm, tháng 9, 
ngày Canh Tý hậu mất, thọ 79 tuổi, để quan tài ở cung Từ thọ, 
tháng 11 ngày Tân Sửu, kính dâng tôn thụy là: Thuận Thiên 
Hưng Thánh Quang Dụ Hóa Cơ, Nhân Tuyên Từ Khánh Đức Trạch 
Nguyên Công Cao hoàng hậu. 

Sách văn rằng: thắn nghe có đức lớn ở thiên hạ, tất nhận danh 
lớn của thiên hạ. Cho nên điển rạng tôn danh xưng chép ở kinh, 
mà văn thuật lại đức tốt lưu ở sách. 

Kính nghĩ: Hoàng tổ tỷ, đại hành Nhân Tuyên Từ Khánh Phước 
Thọ Khang Minh Thái hoàng thái hậu, bao rộng nêu nết tốt kính 
thuận nổi tiếng hay. Đức hợp đạo Khôn giúp thành công dựng 
lên nhà Hạ. Đàm trình ấn báu chịu mệnh trời sinh ra nhà 
Thương. Đức sáng để lại sau, lan đến cả xã tắc; phong hóa gây 



nẽn trước, làm phép cho nước nhà. Lòng dân vốn hay yêu rộng, 
mà đức thánh thiện đẽu đến khắp nơi, từ bi để hòa hợp khí, mà 
phần Phước thọ rất bẽ cao quý. Ba triều hợp Phước, ngũ đại 
đổng đường; ra ơn khắp cõi đất thấm xa, hậu Phước tựa bắu trời 
che phủ. Suy tìm Phước lành chứa chất ấy từ đâu mà có, cảm 
mộ biết bao giở cùng; ngửa trông nhân đức to lớn ấy, khó nổi 
hình dung, báo đáp làm sao cho xứng, bèn xét điển thưởng, đã 
hợp lòng chúng; mới xin mệnh lệnh ở các miếu, thân đem Tôn 
nhân phủ, các quan văn vũ, kính bưng sách vàng, ấn vàng dâng 
tôn thụy là Thuận Thiên Hưng Thánh Quan Dụ Hóa Cơ Nhân 
Tuyên Từ Khánh Đức Trạch Nguyên Công Cao hoàng hậu. 

Cúi xin chính rõ danh to, nêu lên đức tốt, cao sáng thăng lên 
phối hưởng sáng với trời đất dài lâu không cùng; khói hương 
ngào ngạt phụng thở, giúp cho con cháu kế thừa mãi mãi. 

Ngày hôm sau, ban ân chiếu cho trong ngoài. Tháng 12 ngày 
Canh Thân, táng ở bên hữu lăng Thiên Thụ ( thuộc núi Thuận 
Sơn huyện Hương Trà, bên hữu núi ấy là núi Mỹ Sơn dựng diện 
Gia thành). 


Năm thứ 7 (1847) miễn thuế điền 5 năm cho làng Văn Xá quê 
ngoại. 


Thái hoàng thái hậu tính kiệm ước, hiền từ nhanh nhẹn, thiệp 
lịch kinh sử, chính mình hưởng sự phụng dưỡng của cả thiên hạ 
đến 30 năm, tuổi thọ gắn đến 8 tuần, kịp thấy cháu huyền (tức 



là cháu 5 đời). Nguồn Phước nhiều lâu, thực là sự rất tốt dẹp, 
hơn cả từ xưa đến nay. 

Năm Tự Đức năm thứ 1 (1848) tháng 11, ngày Canh Thìn, rước 
thắn chủ lên hợp tế ở gian giữa nhà Thế miếu, hướng Tây, rước 
thánh vị để ở gian giữa điện Phụng Tiên, hướng Tây. Năm ấy 
ban ân cho họ Trần và quê ngoại 2000 quan tiền. 

Năm thứ 4 (1853) cho thêm kho của Tiên Thọ 24000 quan tiền. 


Năm thứ 5 (1854) trở vẽ sau, lại miễn thuế điền 15 năm. 

Đẽn Thọ quốc công và đẽn Dụ khánh ở xã Văn Xá nay do Phó 
vệ úy là Trần Hưng Khanh coi giữ, điển lễ tuế thời tế tự tiền 
công để chi biện. 


QUYỂN 2 

TRUYỆN CỦA CÁC HOÀNG TỬ 


Các con Hưng Tổ Hiếu Khang Hoàng đế 



="black">Tương Dương quận vương Hạo: Con cả Hưng Tổ, 
m&#7865; là Từ phi họ Nguyễn, mới cho làm Cai cơ, gặp giặc 
hết sức đánh, chết ở trận (không chép năm nào). Năm Gia Long 
thứ 4 (1805) tặng hàm Thái phó, Quốc công, tên thụy Trung 
Nghĩa, được phụ tế ở nhà Thái miếu. Năm thứ 13 (1814) gia 
tặng là Trang công, thờ ở đẽn Triển Thân, Năm Minh Mạng thứ 
12 (1831), gia tặng là Tá Vận tôn thắn, Tôn nhân phủ tôn chính, 
đổi tên thụy là Cung Mục, phong là Tương Dương quận vương. 
Năm Tự Đức thứ 3 (1850) hợp thờ ở đẽn Thân huân, không có 
con thờ tự. 


Hải Đông quận vương Đổng: Con thứ 2 Hưng Tổ, là anh cùng 
mẹ với Thế Tổ Cao Hoàng đế, mới bổ làm Đội trưởng thuyền Gia 
tam; Mùa xuân năm Ất Mùi (1775) theo Duệ Tông vào Gia Định, 
thường theo đi đánh giặc. Mùa thu năm Đinh Dậu (1777), giặc 
xâm phạm Long Xuyên, bị giặc giết chết. Năm Kỷ Dậu (1789), 
tặng là Đặc Tiến Phụ Quốc thượng tướng quân, cẩm y vệ sĩ, 
Chưởng cơ, thụy Anh Ngăm Gia Long thứ 4 (1805) tặng là Dực 
Vân Minh Nghĩa tôn thắn, Đặc Tiến Phụ Quốc thượng tướng 
quân,. Thái sư, Quốc công, đổi tên thụy là Trung Tiết, cho phụ tế 
ở nhà thái miếu. Năm thứ 13 (1814) gia tăng là Uy công, lại thờ 
ở đẽn Triển Thân. Năm Minh Mạng thứ 12 (1831) gia tặng là Tá 
Vận tôn thắn, Tôn nhân phủ hữu tôn chính, đổi tên thụy là Cung 
Ý, phong là Hải Đông quận vương. 



Năm Thiệu Trị thứ 3 (1843) dựng đẽn thờ ở ấp An Tân, (thuộc 
huyện Hương Thủy) hợp thờ với Thông Hóa quận vương Điển, 
Thận An công Hy. Năm Tự Đức thứ 3(1850) đổi làm đẽn Thân 
Huân. Không có con thừa tự. 


Khuyết hoàng tử thứ tư: 


An Biên quận vương Mân: Con thứ năm của Hưng Tổ, là con 
cùng mẹ với Tương Dương quận vương Hạo. Mùa xuân năm Ất 
Mùi theo Duệ Tông vào Gia Định, thường theo đi đánh dẹp, bổ 
chức Thiếu phó quận công. Năm Nhâm Dắn (1782) giặc Tây Sơn 
vào cướp, ông cùng Chu Văn Tiếp chia các tướng ra từng bộ để 
đánh nhau với tướng của giặc là Đỗ Nhàn Trập ở Ngưu Chữ (Bến 
Nghé) cả đánh phá được, giặc chạy vẽ Quy Nhơn, lấy lại được 
Sài Gòn. Mùa xuân năm Quý Mão (1783) giặc Tây Sơn vào cướp, 
ông giữ đổn Giốc Ngư, đổn bị hãm, ông chạy sang qua cắu 
phao, giặc chặt dứt cắu, ông rơi xuống nước chết. Năm Kỷ Dậu 
(1789) tặng là Đặc tiến phụ quốc thượng tướng quân, cẩm y vệ 
chưởng vệ sự chưởng doanh, thụy là Trung Dũng. Năm Gia Long 
thứ 4 (1805) gia tặng là Dực Vận Tuyên Lực tôn thắn, Khai phủ 
phụ quốc nguyên soái, Thiếu phó, Quận công, thuỵ là Trung 
Liệt, cho phụ tế ở nhà Thái miếu. Năm thứ 13(1184) gia tặng là 
Tuyên Lực tôn thắn, Khai phủ phụ quốc nguyên soái thái phó, 
Nghị công, thụy là Trung Hiến lại thờ ở đẽn Triển Thân. Năm 
Minh Mạng thứ 5 (1824) đổi phụ tế ở Thế miếu. Năm thứ 12, gia 
tặng là Tá Vận tôn thắn, Tôn nhân phủ tôn nhân lệnh, đổi tên 



thụy là Trung Hoài, phong là An Biên quận vưong. Năm Tự Đức 
thứ 3 (1850) hợp thờ ở đẽn Thân Huân. Không có con thừa tự. 


Thông Hóa quận vưong Điển: Con thứ 6 của Hưng Tổ, là em 
cùng mẹ với Thế Tổ Cao Hoàng Đế. Năm Ất Mùi, theo Duệ Tông 
vào Gia Định, thường đi theo đánh dẹp. Năm Quý Mão (1783) 
giặc Tây Son vào cướp, quân ta đánh không lợi, theo Thế Tổ đi 
ra đảo Phú Quốc, vừa đến đảo Điệp Thạch thì giặc đuổi kịp vây 
lấy, ông bị giặc bắt được, chửi giặc, bị giết chết. Năm Kỷ Dậu 
tặng là Cẩm y vệ chưởng vệ sự, Cai co, thụy là Tráng Tiết. Năm 
Gia Long thứ 4, tặng là Dực Vận Tĩnh Nạn tôn thắn, Đặc tiến 
phụ quốc thượng tướng quân, Thái bảo quốc công, thụy là Trung 
Mẫn, cho phụ tế ở đẽn Triển Thân. Năm Minh Mạng thứ 5 (1824) 
đổi làm phụ tế ở Thế miếu. Năm thứ 12, gia tặng là Tá Vận tôn 
thắn, Tôn nhân phủ tôn nhân lệnh, đổi tên thụy là Trung Tráng, 
phong là Thông Hóa quận vưong. Năm Thiệu Trị thứ 3 (1843) 
hợp thờ ở đẽn Thân Huân. Không có con thừa tự. 


Các con của Thế Tổ Cao Hoàng đế. 



Anh Duệ Hoàng thái tử Cảnh: Con cả của Thế Tổ, mẹ là Hoàng 
hậu họ Tống, năm Canh Tý (1780) sinh ở Gia Định, gặp giặc Tây 
Son hăng mạnh, Thế Tổ không có chỗ ở yên. Mùa hạ năn Quý 
Mão bị thua ở đảo Điệp Thạch. Thế Tổ sắp sang Xiêm, mới sai 
người Phú lăng sa là Bá đa Lộc (Evêque d'Adran) đưa ông sang 
Tây. Năm ấy ông m'9;i 4 tuổi, đến lạy từ biệt, Vua cùng Hoàng 
hậu gạt nước mắt đưa chân. Năm Giáp Thìn mới sang Tây, sai 
Phạm Văn Nhân, Nguyễn Văn Liêm cùng đi. Mùa xuân năm Ất 
Tỵ đến Tiểu Tây, gặp khi trong nước Đại Tây có biến, đậu lại ở 
thành Phông-tia-thê-đo, Đa Lộc cùng Văn Nhân bàn mưu làm 
thưcắu viện trợ ở But-tu-kê, vài tháng chưa được tin báo, người 
nước Hổng Mao nghe thấy, tranh xin hết sức giúp sức; bọn Bá 
Đa Lộc ghét vẽ hung ngược giảo quyệt, khước từ đi. Mùa hạ 
năm Bính Ngọ, Trấn mục ở Tiểu Tây đem thuyền chiến đưa ông 
sang nước Đại Tây. Khi đã đến noi, Quốc trưởng đãi lấy lễ Quốc 
vưong. Ở mãi lâu ngày tuyệt không có ý giúp, bèn mưu quay 
về. Mùa thu năm ấy nước Bút-tu-kê sai tướng là An Tôn Lỗi 
mang quốc thư và phẩm vật đến dâng ở hành tại Vọng Các, xin 
vua vào ở nước ấy, tự nói là đã có 56 chiếc thuyền chiến đậu ở 
thành Cô-á để đợi đến giúp. Khi ấy vua ở nước Xiêm, người 
nước Xiêm cũng không có ý giúp. Kịp nghe tin báo của nước 
Bút-tu-kê đến, vua có lòng ghét bèn dụ cho An Tôn Lỗi vẽ ngay 
và mật báo tướng sĩ định kế trở về. 

Mùa thu năm Đinh Mùi (1787) vua trở vẽ Gia Định, nhớ ông 
lắm, bèn sai Hộ bộ là Trần Phước Giai, quản Tiểu sai đội là Tống 
Phước Ngọc đi đón ông về. Mùa hạ năm Kỷ Dậu (1789) ông từ 
Đại Tây vẽ, vua yên ủi ông rằng: Con ta đi góc biển chân trời đã 



6 năm nay, ngày nay được hội họp là sự may trời giúp cho. Các 
quan xin dựng làm Thái tử, vua lấy cớ là tuổi còn nhỏ chưa cho. 
Mùa xuân năm Quý Sửu (1792) ông 14 tuổi, các quan lại cố xin 
vua mới nghe theo. Sách lập làm Đông cung, phong là Nguyên 
súy quận công, ban cho ấn có chữ " Đông cung chi ấn". Dựng 
phủ Nguyên súy, đặt liêu thuộc, lấy văn vũ đại thắn (lễ bộ 1 
viên, phó tướng 1 viên) giúp làm việc phủ, việc nhỏ do các đại 
thắn phân xử, việc lớn bẩm súy phủ quyết định, để lập chính 
thể. Lại dựng nhà Thái học, đặt chức Phụ đạo, Đốc học, Hàn lâm 
thị học, sớm hôm họp ở nhà Thái học, giảng đọc kinh sử. Đông 
cung nói câu gì, làm việc gì, thị học chép cả. Hàn lâm viện chế 
cáo là Trịnh Hoài Đức, Lê Quang Định sung chức thị giảng. 

Mùa hạ năm ấy, vua thân đi đánh ở Quy Nhon, để ông trở lại 
trấn thành Gia Định. Mùa đông năm ấy, ông ra trấn Diên Khánh. 
Vua dụ rằng: Từ xưa các đế vưong, không ai là không học, thế 
cho nên Thái Giáp học mà làm cháu hiền vua Thang, Thành 
vưong học mà làm vua hiền nhà Chu. Ngưoi vào lúc việc binh 
thư rỗi, nên tuân theo lời sư phó, siêng giảng kinh sách, học để 
nối sáng, ngày không choi rỗi, thì khi có việc binh nhung đã có 
thể biết sai tướng điều binh; trong lúc thái bình, cũng biết tề 
nhà trị nước. Đến như người bên tả bên hữu, nên chọn người 
ngay thẳng, không thể ở liền với người không đứng đắn. Ngưoi 
phải cố gắng đấy. ồng lạy xin vâng mệnh. Khi đã đến Diên 
Khánh trăm họ hưởng ứng một cõi đứng yên. 


Năm Giáp Dẩn, giặc Tây Son là Nguyễn Quang Toản sai tướng là 
Trần Quang Diệu đem thủy binh vào cửa biển Nha Trang, 



Nguyễn Văn Hưng đem bộ binh đến Bình Khang, hợp quân lại 
tiến sát đến thành Diên Khánh, bổ vây ba mặt, ông gọi Vũ Văn 
Lượng vào thành chống giữ, sai Mạc Văn Tô đóng đổn ở Tam 
Độc, Nguyễn Văn Nhân đóng đổn ở Long Cưong, Nguyễn Long 
đóng đổn ở Thượng đạo, để ngăn quân giặc và thông đường 
tiếp viện của ta. Vua nghe tin đến cứu viện, giặc sợ hãi bị tan 
vỡ. Vua thân đốc quân đuổi theo đánh, ồng đốc xuất bộ binh 
các đạo theo đường thượng đạo đánh úp phá ba đổn Hà Nha, 
Thị Dã, Chủ Son, bắt được hon 2000 quân giặc, giặc tan vỡ chạy 
ra, ông vâng mật dụ kéo quân vẽ đổn Tân Thị. Vua thấy ông khó 
nhọc mãi ở ngoài sai Võ Tánh thay giữ thành Diên Khánh, ra 
lệnh cho ông đem quân thuộc bộ của ông coi vẽ Gia Định trước. 

Mùa đông năm ấy, giặc lại tiến đánh thành Diên Khánh. Mùa 
xuân năm Ất Mão vua thân đem thuyền quân đến cứu viện, ông 
ở lại trấn Gia Định, trong thì vỗ yên trăm họ, ngoài thì vận tải 
quân nhu, vẽ phưong pháp phòng ngự, có đủ điều kiện, làm cho 
quân dân đẽu yên cả. Lại hay giải quyết kiện tụng, cấm chỉ gian 
tà. Các đội Tiểu sai, Tiểu hậu, phần nhiều hay xuống các làng 
lừa dối kiợi, ông xét bắt tên can phạm tâu xin giết di. Ai nghe 
thấy cũng khen và thỏa lòng. 

Năm Đinh Tỵ (1797) ông theo vua đi đánh Quy Nhon, lại theo đi 
đánh Quảng Nam, khi đã kéo quân về, xin làm liệt truyện các 
bẽ tôi có lòng trung rõ rệt để khuyến khích lòng người. Vua cho 

y- 



ồng thiên tư thông sáng, học qua các kinh sử, thích nghe lời nói 
thẳng, phụ đạo là Ngô Tòng Chu cũng làm hết chức trách người 
sư phó, tùy việc sửa chữa phắn nhiều có ích. Một hôm giảng 
thiên Nhạc ký, Tòng Chu nói rằng: Người đời xưa làm nhạc cùng 
trời đất cùng khí hòa .ồng nói rằng : Người đời xưa làm nhạc 
như thế để cảm động đến trời đất, quỷ thần. Nay cúng tế ở 
miếu theo tục dùng bọn nữ nhạc, chèo hát, là rất vô vị. Giảng 
bàn đến đêm khuya, vẫn không biết mỏi. Tòng Chu nói rằng: 
Súy phủ tay không rời quyển sách rất là có ích. ồng nói rằng: 
Hán Cao Tổ, Tống Nghệ Tổ (tức Thái Tổ) đẽu là vua giỏi dựng 
nên co nghiệp. Hán Cao Tổ thì nói: Ta vì ngồi trên cật ngựa mà 
được thiên hạ, dùng thi thư làm gì mà Tống Tổ thì tuy ở trong 
quân chưa từng bỏ quyển sách, chỉ một việc ấy đủ biết hai vua 
kia đã cách nhau xa lắm. Tòng Chu nói rằng : Súy phủ nghĩ thế 
là phải đấy. Lúc mới trung hưng, lính trốn có luật cấm nặng, bắt 
vợ con lính trốn giam lẫn lộn ở trại giam quân, ông ra trông 
thấy thế, tâu rằng: Con trai con gái có phân biệt, là phép đời cổ. 
Người đàn bà giam giữ ở chỗ kín một đêm, suốt đời khó nói cho 
minh bạch được. Nay cho làm sở giam riêng biệt. Vua cho là nói 
phải. 


Mùa đông năm ấy, ông thay Nguyễn Văn Thành trấn thủ Diên 
Khánh, Bá Đa Lộc, Tống Viết Phước đẽu lệ thuộc theo cùng. Viết 
Phước từng lấy lời nói đè lấn Bá Đa Lộc, vua nghe thấy, dụ ông 
rằng : nhân hậu tất nên quả quyết, mới nên việc ngưoi trấn giữ 
Diên Khánh, việc ở ngoài cửa kinh thành trở ra đẽu phải trông 
coi cả; từ phó tướng trỏ xuống, ai không theo lệnh thì chém đắu 
để nghiêm tướng lệnh. Viết Phước sợ không dám nói nữa. Lâu 



lâu ông muốn vẽ thăm sức khỏe Hậu. Hậu đưa thư nghiêm 
trách ông mới thôi. 


Năm Kỷ Mùi (1799) theo vua đi đánh Quy Nhơn, lấy được thành, 
đổi tên là thành Bình Định, để Võ Tánh ở lại. Tháng 9 kéo quân 
về. 

Năm Canh Thân giặc vây thành Bình Định, vua đưa đại binh đến 
cứu viện, để ông ở lại trấn thành Gia Định. Gặp khi tỉnh Hà Tiên 
đói, Cai cơ là Mạc Tử Thiêm sai dân mua thóc ở Kiên Giang, 
Long Xuyên, quan ở đấy không cho mua, Tử Thiêm xin triều 
đình, ông nói rằng : buôn thóc đưa ra biển, tuy có điều cấm, 
nhưng dân Hà Tiên cũng là con đỏ của triều đình, há nỡ ngồi mà 
coi dân lặn xuống ngòi lạch chết ư ? Đem việc ấy tâu lên, được 
y theo lời xin, dân sống được rất nhiều. Đương khi ấy có việc gọi 
quân ra trận, hiện binh số ít, ông sai các doanh mộ lính, mỗi 
doanh lập một chi trấn thành hùng trấn để đủ coi giữ. Ở Vĩnh 
Trấn nhiều lính trốn, dân chưa đến 18 tuổi cũng sung vào ngũ. 
Ồng nghe thấy thế bắt phải thôi đi, dân tình mới yên. 

Năm Tân Dậu (1801) mùa xuân, ông bị bệnh đậu chết , tuổi 22. 
Vua nghe được tin, đau thương lắm, sai Nguyễn Văn Nhân, 
Nguyễn Tử Châu cùng bộ lễ sửa việc tang. 

Sắc cho thành Gia Định đình việc tế tự lớn nhỏ cho đến ngày an 
táng mới thôi. Bình Khang, Bình Thuận thì đình 13 ngày, vẽ việc 
giá thú thì thành Gia Định đình 60 ngày, Bình Khang, Bình 
Thuận đình 30 ngày. Táng ở Bình Dương. Năm Gia Long thư 3 



thờ ở Tả vu nhà Thái miếu, truy đặt tên thụy là Anh Duệ hoàng 
thái tử, lập nhà thờ đại mộ ở xã Vĩ Dã. Năm thứ 8, đưa về táng ở 
xã Dương Xuân. Lúc ông tuổi nhỏ gặp khi vận nước gian truân, 
lặn lội sóng gió, nương thân ở cõi xa, đi vẽ 6 năm. Chính vị 
Đông cung vừa được tám năm, khi ở thì coi việc nước, khi đi xa 
thì coi việc quân, uy đức rõ rệt ở trong ngoài, tới khi chết, xa 
gắn nghe thấy đẽu đau khóc. 

Vợ là Tống Thị Quyên có hai trai là Mỹ Đường (lại tên là Đán) 
và Mỹ Thùy (lại tên là Cảnh) (31). Năm Gia Long thứ phong Mỹ 
Đường làm ứng Hòa công, Mỹ Thùy làm Thái Bình công, tước 
trật lương bổng hàng năm và thưởng cho cũng như Hoàng tử 
công. 

Trước đây vua ở ngôi, tuổi đã cao, các quan xin dựng ngôi Trừ 
nhị (người dự bị để nối ngôi vua), hoặc có người xin lập hoàng 
tôn Đán, vua không nghe. Năm Minh Mạng thứ 5 (1824) Mỹ 
Đường bị người mật tố cáo là tư dâm với mẹ là người họ Tống. 
Tống thị phải tội dìm xuống nước cho chết; Mỹ Đường phải dâng 
nộp ấn và dây thao, giáng xuống làm thứ dân; con trai con gái 
biên phụ vào sau sổ họ Tôn thất. Năm thứ 7, Mỹ Thùy bị quân 
lính ở Dực Chấn kiện, sắp giao xuống cho đình thắn nghị tội thì 
Mỹ Thùy bị bệnh chết, không có con, bèn lấy con cả của thứ 
dân (Mỹ Đường) là Lệ Chung tập phong là ứng hòa hắu, phụng 
thờ Anh Duệ Hoàng thái tử năm thứ 8, đổi phong làm Thái Bình 
hầu. 



Năm thứ 14, mùa xuân, chánh, phó Tổng tài ở sở Ngọc diệp là 
bọn Phan Huy Thực, Tôn Thất Bằng tâu nói: Con cả của Anh Duệ 
Hoàng thái tử là Mỹ Đường, trước vì bị tội, con trai con gái biên 
phụ vào sổ họ Tôn thất, thiết nghĩ tội của Mỹ Đường là chỉ mình 
làm hại thân mình, so với nghịch Hợp nghịch Huệ có khác, 
huống chi, con là Lệ Chung hiện được tập tước để coi việc thờ 
tự về dòng Anh Duệ Hoàng thái tử, xin liệt vào tôn phả là thế 
thứ vẽ phòng Anh Duệ Hoàng thái tử còn biên phụ thì bỏ đi. 
Đến như danh tự của Mỹ Đường, xin ở dưới những chữ "Anh Duệ 
Hoàng thái tử tử nhị" trong phả Hoàng thái tử đã chép, chưa rõ 
tội danh để còn án tích. Châu phê là phải. 


Năm thứ 17, mùa đông, Phủ tôn nhân lại hội đổng với bộ Lễ tâu 
nói: thứ nhân là Mỹ Đường tội ác nặng lắm, con trai, con gái há 
nên còn để ở tôn phả; duy Lệ Chung đã được tập phong để giữ 
việc thờ tự vẽ dòng họ Anh Duệ, xin cho miễn nghị. Còn con trai 
Lệ Chung là Lệ Ngân, con gái là Thị Văn, Thị Dao đẽu giáng làm 
thứ dân, tước bỏ tên ở sổ họ Tôn thất. Vua theo lời tâu. Năm thứ 
20 (1839) đổi phong làm Cảm Hóa hắu, sau sai giữ việc thờ tự 
Anh Duệ Hoàng thái tử. 

Năm Tự Đức thứ 1 (1848) Đông các đại học sĩ là Vũ Xuân cẩn 
dâng sớ xin ban on cho con cháu Anh Duệ Thái tử nói: Thắn 
nghe, đế vưong làm chính trị, tất gốc ở thân người thân, mà on 
hậu đãi xếp đặt thứ tự trong họ hàng càng muốn cho ngấm 
khắp cả. Cho nên hoa và đài hoa cây dưong lệ, Kinh Thi khen là 
đẽu sáng cùng nhau, cội gốc dây sắn bìm, sách truyện khen 



đẽu nhờ bóng, đấy đẽu là lẽ bởi tình người nên thế, hậu đãi với 
người nên hậu. 

Kính nghĩ : Thừa Thiên Tá Thánh, Hậu Đức Từ Nhân, Gián Cung 
Tề Hiếu, Dực Chính Thuận Nguyên Cao hoàng hậu, giúp Thế Tổ 
Cao Hoàng đế ta vượt biển trèo non trải bao gian hiểm, sinh ra 
Anh Duệ thái tử , tuổi mới lên bốn đã vâng lệnh sang Tây, chân 
trời góc biển, đi mãi sáu năm, tới ngày trở về, tấn phong là 
Nguyên Súy, chính vị Đông cung, giữ Gia Định, trấn Diên 
Khánh, lấy lại Bình Thuận, Phú Yên, theo đi thì coi việc quân, ở 
nhà thì coi việc nước. Ba quân vâng theo hiệu lệnh, trăm họ 
được đội ân uy, công nghiệp đã rõ rệt, thanh danh đã truyền 
bá. Chẳng may lúc tuổi trẻ chết đi để lại hai con là Mỹ Đường, 
Mỹ Thùy, khoảng năm Gia Long đã được phong tước công, sùng 
mệnh lòng hậu. Năm Minh Mạng thứ 5, Mỹ Đường đã bị tội phải 
phế làm thứ nhân, năm thứ 7, Mỹ Thùy lại ốm chết, về dòng ấy 
chỉ còn một Lệ Chung là con Mỹ Đường mà thôi. Trông nhờ on 
Thánh Tổ Nhân Hoàng đế, nghĩ hậu đãi với người thân, đặc cách 
phong làm Cảm Hóa hắu, để giữ việc thờ Anh Duệ Thái tử. Thân 
kính thực lực, thấy đức của Thừa Thiên Cao Hoàng hậu thịnh lớn 
như thế, công của Anh Duệ Thái tử rực rỡ như thế, dù cho Mỹ 
Đường có tội cũng chỉ là tự bỏ mất luân thường của thân mình 
mà thôi. Bấy lâu phải truất bỏ đi, đối với phép luật đã cũ rồi, Lệ 
Chung đã được cải phong, để giữ việc thờ tự Anh Duệ Thái tử, 
tức là dòng dõi sau của Anh Duệ Thái tử. Mỹ Đường, Mỹ Thùy 
không được coi con là con, coi cháu (gọi bằng chú) là cháu nữa. 
Ân cách được như thế, hình như đã có sử trí 



Kính xét Hoàng triều ta lệ định vẽ tôn tước, con thân vưong thì 
tập phong tước công, con thân công thì tập phong tước hắu. 
Thế thì dòng dõi thân vưong có khác với dòng dõi thân công, 
huống chi là dòng dõi thái tử ư ? Tuy Lệ Chung hiện được bổng 
trật đã là hậu rồi, nhưng cũng chỉ cùng với Phước Long hắu là 
Tôn Thất Vĩnh như nhau thôi; nói về cấp bậc thân người thân, sợ 
còn chưa đủ để tỏ ra phân biệt, vẽ Lệ Chung xin gia on đặc 
cách tấn lên đổng phong (32), để cùng với dòng dõi phiên 
vưong có khác. Đến như Mỹ Đường trước đó đã phế làm thứ 
nhân đến nay hon 20 năm, lấy tình thân vẽ phái nhà vua mà 
ngang hàng với dân thường trong sổ hộ, không giam cắm mà là 
cấm, cũng như tù phạm phải giam cắm, chắc rằng anh linh của 
Cao miếu ở trên trời cũng để lòng thưong ngắm. 

Nay thấy nhà vua lòng chí nhân rộng khắp tất cả thiên hạ được 
ngấm on, dẫu kẻ tù đổ muôn phần đáng chết đẽu có đường để 
lại sống, mà việc cho phụ tên vào tôn phả há không một điều 
bàn tới. Vẽ Mỹ Đường xin nên đặc cách ra on cho lưong lộc 
phân biệt, khiến cho có chỗ trông chở, được đủ nuôi sống lúc 
tuổi thừa, để trọn vẹn ý Thánh tổ Nhân hoàng đế thưong nghĩ 
đến anh cả, và yên anh linh của Cao miếu ở trên trời, tức là một 
việc lớn nối chí theo việc của Hoàng thượng ta vậy. Cúi xin đợi 
chỉ, thắn không dám xuất lược kêu xin. 

Kính phụng lời vua dụ rằng: Nay cứ tập tâu bày của Vũ Xuân 
Cẩn, trẫm đã mở duyệt kỹ, ở trong tập nói về on hậu đãi với 
người thân, vẽ điển đẽn công của nước nhà, lời nói và tình ý 
khẩn thiết, lý nghĩa rõ ràng, thực nên tùy việc ra on để tỏ đạo 



hậu. Vẽ khoảng xin gia phong cho Cảm Hóa hắu là Tôn thất Lệ 
Chung, chuẩn cho bộ Lễ ghi lấy, đợi sau khi hết tang, Phước tâu 
đợi chỉ, lượng cho tấn phong. 

Năm thứ 2, Mỹ Đường ốm chết, Kinh thành có lệ khí, xuống c 
tìm cách để dẹp yên thiên tai. Đình thắn là bọn Tạ Quang Cự 30 
người tâu bày cho là trước kia Vũ Xuân cẩn đã từng đệ tập tâu 
vẽ dòng dõi Anh Duệ Hoàng thái tử, kính phụng lời dụ rõ ràng là 
về việc Cảm Hóa hắu Tôn thất Lệ Chung chuẩn cho bộ Lễ ghi 
lấy, đợi sau khi hết tang Phước tâu đợi chỉ, lượng cho tấn 
phong. 

Kính nghĩ: đặc cách ra on, là hậu với người rất thân vậy. Bọn 
thắn phụng xét Anh Duệ Hoàng thái tử là người rất thân của 
nước, và lại có công lớn, con là Mỹ Đường can vẽ tội riêng, đến 
nỗi các con trai con gái đẽu phải tước bỏ họ tên ở tôn phả. Sau 
này năm Minh Mạng thứ 14 lại được liệt kê vào phả, đến năm 
thứ 17 lại tước bỏ tên di. Xét ra tội của Mỹ Đường thực tự làm 
nên tội, nay đã bị phế và đã chết rồi, đủ xứng đáng với tội, duy 
con trai con gái tên ấy đẽu là cháu của Anh Duệ Hoàng thái tử, 
cô đon khổ sở, không chỗ nưong tựa, tình đáng nên thưong. 
Kính xét từ trước người trong tôn tịch bị gián hoặc có người can 
án truất bỏ tên ra; năm ngoái kính vâng lời dụ rõ ràng, là "Nhân 
viên họ Tôn thất, từ trước đến giờ gián hoặc có người thân can 
án phải tước tên trong sổ, giáng làm họ Nguyễn Thuận đổi theo 
họ mẹ, ghép vào dân xã là vì tình tội can phạm đẽu có nhẹ 
nặng khác nhau. Bấy lâu trừng trị thi hành cũng đủ xứng với tội. 
Nay chuẩn cho phủ Tôn nhân tra xét từ trước đến giờ có người 



nào giống như thế, thì đem tội trạng những tên ấy đã can khi 
trước, kê danh sách làm bản tâu lên, lượng gia ơn cho". Rõ ràng 
lời dụ ôn hòa, ban ơn rộng rãi, thực là hậu đạo thân người thân, 
trọng ở ra ơn, không nỡ lấy điều lỗi trong một lúc mà tuyệt hẳn 
bản thân người ấy; tội riêng của một người, mà lây đến mấy 
đời. Nhân viên chi xa mà bị lỗi còn được như thế huống chi 
người ở phái gắn, chỉ vì cha bị phế truất mà trọn đời không lệ 
thuộc vào đâu. Tưởng Thánh thượng càng để lòng thương đến. 
Vẽ dòng Anh Duệ Hoàng thái tử, trừ ra Lệ Chung sẽ được ơn 
phong thì không kể, còn con trai con gái của Mỹ Đường để lại 
bao người có nên lại được tuân theo ơn cách năm Minh Mạng 
thứ 14 lại được liệt vào tôn phả, và cấp tôn bổng hay không, do 
tự ơn của thánh thượng. 

Kính vâng lời vua dụ rằng: Nay cứ tập tâu của bọn Tạ Quang Cự 
trình bày, trẫm hai ba lắn xét duyệt. Trong tập nói vẽ ơn hậu với 
người thân, điển lệ lục người có công của nhà nước, cũng là nêu 
lên phong hóa trung hậu, châm chước việc nên làm nên bỏ, có 
thấy được đẽu gì, tất trình bày ra, cũng có phần nên lượm lấy 
để thi hành. Nhưng phải nên chước lượng sửa chọn để đến chỗ 
làm được, vẽ khoản xin cho con trai con gái của Mỹ Đường vẽ 
dòng Anh Duệ Hoàng thái tử , xin lại được liệt vào tôn phả, cấp 
cho lương bổng họ tôn thất, thì xét ra Anh Duệ Hoàng thái tử có 
công với nước nhà, đạo hậu thân với người thân, nghĩa phải nên 
làm trước. Đương lúc mới phát ra tội án của Mỹ Đường, kính 
vâng Hoàng Tổ Thánh Tổ Nhân Hoàng đế ta quyết đoán lấy 
nghĩa lớn, có lòng vẽ chí nhân, lời dụ ôn hòa rực rỡ, nêu rõ 



nghìn xưa. Kính nghĩ đại thánh nhân xử trí vẽ chỗ nhân luân, 
cân nhắc trong khoảng tình pháp thực không ai chê trách được. 

Trẫm nay thể theo ý của Hoàng Tổ, phép đã làm rổi thì ban cho 
on , Mỹ Đường đã từng bị phế từ lâu và chết rồi đã xứng với tội, 
còn vẽ con trai con gái và cháu bao nhiêu người, gia on chuẩn 
cho tuân theo ân cách năm Minh Mạng thứ 14 đẽu cho lại liệt 
vào tôn phả, cấp cho lưong bổng như người tôn thất. Năm ấy Lệ 
Chung được ân phong làm Cảm Hóa quận công. 


Thuận An công tên là Hy: Con thứ hai của Thế Tổ, không rõ mẹ 
đẻ là ai. Ồng mới đắu bổ làm Khâm sai cai đội. Mùa đông năm 
Mậu Ngọ, chưởng tiền quân là Tôn Thất Hội chết, vua ra lệnh 
chọn người làm chức súy. Các tướng đẽu xin cử ông. Vua dụ 
rằng: Hy còn trẻ, chưa tập việc quân, không bằng lòng cho. Mùa 
hạ năm Kỷ Mùi, vua thân đi đánh Quy Nhon, để ông ở lại trấn 
thành Gia Định. Năm Canh Thân mùa hạ theo vua đi đánh giặc 
ở Quy Nhon, thuyền vua đến cửa biển Cắu Huân, sai ông ở lại 
trấn Diên Khánh, rồi sai đem quân trong bộ thuộc tiến đóng đổn 
Hội Án, bỗng chốc lại gọi đến hành tại. Năm Tân Dậu mùa hạ 
ông mất ở trong quân, tuổi 20, tặng là Đặc tiến phụ quốc tướng 
quân, Thiếu úy, Quận công, thụy là Đôn Mẫn, không có con 
thừa tự. Ồng là người tinh anh nghiêm nghị, mọi người đẽu sợ. 
Ồng có một cái búa bằng đổng, khi ra đi sai người mang đi 
theo, người ta gọi là Phủ công (ông hay mang búa đi theo). 
Năm Gia Long thứ 3, cùng Anh Duệ Hoàng thái tử Cảnh hợp thờ 
ở tả vu nhà Thái miếu. Năm thứ 13, gia tặng Hoài công, thờ ở 



đẽn Triển Thân. Năm Minh Mạng thứ 13 gia tặng là Tôn nhân 
phủ tả tôn chính, phong là Thuận An công. Năm Thiệu Trị thứ 3 
đổi thờ ở đẽn Thân Huân. 


Hoàng tử tên là Tuấn: Con thứ ba của Thế Tổ, mẹ đẻ là Chiêu 
Dung họ Lẩm, năm 12 tuổi thì chết. 


Kiến An vưong tên là Đài: Con thứ năm của Thể Tổ, là em cùng 
mẹ với Thánh Tổ. ồng học rộng hay tho. Năm Gia Long thứ 16 
phong là Kiến An công. Buổi đắu năm Minh Mạng, vua từng đến 
choi nhà biết ông tiêu rộng, bổng lộc không đủ, cho 20 quan 
tiền, dụ rằng: Em phải nghĩ dấy, bổng lộc của người là mỡ béo 
của dân tất phải kính sẻn, để nối nghiệp nhà, chớ hoang phí để 
hại đức. Ta vì thiên hạ giữ của, há có thể thưởng dùng của công 
để làm on riêng được ư? 

Năm Minh Mạng thứ 14, ông sai thuộc viên trong phủ là Lê Văn 
Quát đi Hà Nội mua ngựa, Quát đi tắt lên Cao Bằng, yêu sách 
của dân, tuần phủ Lạng Son là Hoàng Văn Quyền đem việc ấy 
tâu vua biết, Quát phải tội xử tử, ông phải phạt bổng một năm. 
Năm ấy, Lê Văn Khôi làm phản, ông lấy cớ người vợ lẽ là cháu 
gọi Khôi bằng cậu, xin truất làm tì. Vua bảo rằng: cháu gọi bằng 
cậu là bên ngoại, luật cũng không khép tội nay đã truất làm tì, 
chuẩn cho được đoàn tụ. Và vẽ việc ấy em không can hệ gì, bất 
tất phải suy sợ quá làm gì nên cứ chiếu lệ thưởng chầu hắu. 
Ồng cúi đắu tạ on. 



Năm Thiệu Trị thứ 2 (1842) ông tuổi ngày càng cao lên, lúc ra 
mắt thường ở Nội đình, vua có ban thưởng, đẽu vâng lời chiếu, 
ưu đãi được miễn quỳ lạy chỉ làm lễ một vái. Năm thứ 3 quốc 
tang đã hết, khi có tiệc yến ở đại đình, đẽu miễn bưng chén 
dâng rượu chúc thọ, liệt vào ngồi trên để bổi hầu. Lại cấp cho 
một chiếc thuyền Trường bổng sam bản (33) để phòng khi theo 
hầu. 

Năm thứ 4, ông lên tuổi thọ năm mưoi, thưởng trước cho 2000 
quan tiền, lại sai hoàng tử mang tờ dụ và các vật hạng ban cho 
để làm đổ dùng mừng thọ, ông được yêu quý, trọng vọng phần 
nhiều như thế. 

Năm Tự Đức thứ 2 (1849) mùa thu, ông mất, thọ 55 tuổi. Hoàng 
thượng thưong tiếc lắm, nghỉ coi chầu 5 ngày, truy tặng là Kiến 
An vưong, tên thụy là Cung Thận; hậu cấp của công, sai quan 
sửa việc tang, ngày an táng sai quan đến tế một đàn. 

Ồng vốn tính trung hiếu, độ lượng rộng rãi, lấy lễ mà giao tiếp 
với sĩ phu, rộng xem sách vở, càng giỏi vẽ tho, có làm ra các 
tập Dưỡng mông, Bảo quang, được lưu hành ở đời. Con trai 40 
người, con gái 41 người, con cả là Lưong Kỳ, chết năm Minh 
Mạng thứ 9, tặng là Phụng Ân tướng quân, rồi đổi tặng là Phụng 
Quốc khanh. Con thứ là Lưong Viên, năm Thiệu Trị thứ 3 phong 
là Phước Trạch đình hắu; năm Tự Đức thứ 8 tập phong Kiến An 
quận công. 



Diên Khánh vương tên là Tấn, lại có tên nữa là Thản, con thứ 
bảy của Thế Tổ, mẹ được tặng là Chiêu nghi, họ Nguyễn Hữu. 
Ồng hình dáng khôi ngô, tính trời hiền hậu, năm Gia Long thứ 
16, phong là Diên Khánh công, khi ấy ông 19 tuổi, ưa thích hào 
phóng, buổi đắu năm Minh Mạng từng vì việc riêng, thiện tiện 
đánh roi viên Thị trung cai đội là Lê Văn Hương, Tôn Thất Dịch 
đem việc ấy tâu lên, vua đương ngự ở Tiện điện (34) các tước 
công đẽu ở đấy. Vua quay lại trông ông, rỏ nước mắt mà trách 
rằng: Lê Văn Hương kia cũng là phẩm quan của triều đình, có 
tội nên tâu lên, sao có thể tự tiện trách phạt bằng roi. vả phép 
của Tiên đế lập ra là phép chung của thiên hạ, anh em ta há 
được mà dùng riêng ư? Em không thấy Tiên đế thiết tha quở 
trách Định Viễn công là Bính ư? Khi ấy Định Viễn công có lỗi 
nhỏ, anh vì Định Viễn công hai ba lắn cắu xin miễn cho, Tiên đế 
còn không tha, sở dĩ phải làm thế là vì lo các Hoàng thân, các 
tước công sinh trưởng ở chỗ giàu sang cậy được ân yêu, khinh 
thường phạm đến hiến pháp, cho nên không thể không nghiêm 
ngặt trách phạt để làm răn cho sau này. Nay anh lấy lòng Tiên 
đế làm lòng mình mà yêu em, em cũng nên lấy lòng anh làm 
lòng mình mà yêu anh, cùng nhau cẩn thận giữ phép đã thành 
để giữ tiếng tốt đến không cùng, chớ làm việc gì phi pháp thế 
nữa. Ồng dập đắu cúi tạ. 

Năm Minh Mạng thứ 13, ông lại lắm nghe người buôn xảo quyệt 
là Diệp Liên Phong kêu xin lấy thuyền nước Thanh, mạo đổi lại 
làm thuyền miễn thuế, để mưu toan khoan tha thuế. Việc phát 
ra, ông sợ hãi xin nhận tội. Vua cho là ông đã biết tự hối hận 



lắm, không giấu giếm chống chữa chút nào, đặc cách miễn cho. 
Ồng từ đấy quyết tâm rèn luyện, đốc chí học hỏi, đức nghiệp 
ngày tiến, Thánh tổ càng yêu và yêu dấu hon lên. 

Năm Thiệu Trị thứ 2, vua đi tuần miền Bắc, ông đi theo, thưởng 
cho rất hậu. Ồng ở trong thân thuộc là vai trên mà giữ việc 
càng kính cẩn trong khoảng 7 năm, theo hắu ở bên tả bên hữu, 
chăm chăm lòng kính cẩn. Đến tận khi Hiến Tổ ốm, ông thường 
hắu ở bên, sớm đêm không trễ biếng, Hiến Tổ càng thêm yêu 
lắm, dặn lại Hoàng thượng ngày nay, sau này nên hậu đãi ông, 
và phong cho mẹ ông làm Chiêu nghi, để báo đáp công khó 
nhọc. Vì yêu đưong quyến luyến đặc biệt như thế, ông càng 
cảm khích mưu tính báo đẽn lại. Năm ấy vẽ nghi lễ tang ma, 
ông xin trông coi việc ấy. Tới khi việc lớn làm xong, ông có công 
lao vào đy. 

n">Năm Tự Đức thứ I (1848), ông thọ 50 tuổi, vua đặc cách sai 
Gia Hưng công là Hổng Hưu, thị vệ đại thắn là Lâm Duy Nghĩa 
đưa cho phẩm vật. 

Năm thứ 3 xuống dụ thưởng cho một chiếc thuyền bổng, để 
phòng theo hắu. Lại sách phong mẹ ông làm Chiêu nghi, là làm 
thành chí của Tiên đế vậy. 

Ồng phụng sự bà Chiêu nghi, đón trước ý muốn, vâng theo chỉ 
định ở trong gia đình, giữ cách phụng dưỡng vẽ mũ áo và đổ 
ngon ngọt, người không ai chê được. Năm thứ 5, để tang bà 
Chiêu Nghi, thưong xót hủy hoại thân hình đủ hết lễ nghi. Sau 



khi tế đàm vài tháng, thì bị ốm nặng, thường đối với người nói 
rằng: cả nhà chịu ơn hậu của nước chưa báo đẽn được một chút 
nào, một sớm chết đi, nuốt hận lâu mãi mà thôi, không một lời 
nào nói đến việc nhà cả. Năm thứ 7 (1854) là năm Giáp Dắn, 
mùa hạ, ông mất thọ 56 tuổi. Trước đây, lúc ông bị ốm, vua đặc 
biệt cho thầy thuốc của vua ra xem mạch chữa bệnh, ban cấp 
thứ thuốc của vua dùng, sai trung sứ đến thăm hỏi, không ngày 
nào không. Kịp khi mất, vua nghe thấy thương khóc, nghỉ coi 
chầu 4 ngày, truy phong là Diên Khánh vương, cho tên thụy là 
Cung Chính. 

Dụ rằng: từ đời xưa người quân tử có đức để làm rạng rỡ cho 
nước nhà, không ai là không, lúc sống có vinh danh, lúc chết có 
hiển hiện. Huống chi lấy người rất thân của nước, có tuổi có đức 
há nên không nêu lên rõ rệt để khuyến khích người thân? Nghĩ 
đến Diên Khánh vương giúp rập 4 triều, trung thực một mực, 
Hoàng khảo ta lúc còn ở ngôi, trong những người rất thân, riêng 
đối với công càng có kính lễ khác hẳn. Trẫm kính vâng lời dạy 
của Tiên đế, nghĩ hậu với người thân huân, duy ông tước và tuổi 
đã lớn mà vẫn mặc áo cao cừu giữ đạo chính (35), lắn tường 
chạy trốn phong tước (36) lại càng khiêm cung, trẫm rất khen 
ngợi, ấn thao của tước hầu tước vương chưa có lắn nào ban cho. 
Trời làm mất người kỳ lão có đức không để giúp cho ta. Nhớ đến 
người đức cũ, thực là đau thương, sắp đến kỳ đưa đám ông, đã 
ra lệnh cho quan có chức trách hậu cấp tiền tuất, dẫu đến Đông 
Bình vương (37) đời Hán được cho xe loan lộ quân hổ, vẽ ơn lễ 
cũng không hơn thế. Lại nghĩ, lễ có đổi tên, vua cho tên thụy, là 
đạo của đời xưa. Lấy ông là người có đức tốt có công nghiệp, có 



huân lao, có danh vọng, cùng với Kiến An vương đã chết, trước 
sau sáng tỏ, thực dáng khen. Phải nên ưu đãi, lấy điển lễ đặc 
biệt, cho lấy tước phong to lớn, khiến cho danh và đức của ông, 
để mãi không mất được. Vậy chuẩn cho truy phong Diên Khánh 
công làm Diên Khánh vương, cho tên thụy là Cung Chính. Kinh 
Thi nói rằng: "Thuần hòa người cung kính là nẽn của đức". Lễ 
Ký có nói rằng: "Ngay thẳng không gian tà là chất của lễ". 
Không phải là hiền vương của ta, thì ai đáng được các câu ấy. 
Hổn vương ở nơi chín suối có thiêng, nhận lấy danh hiệu vinh 
hiển này. vẽ cháu trưởng là Hội Kỳ đợi sau này là trưởng thành 
chuẩn cho do phủ Tôn nhân tâu xin tập phong tước hắu giữ việc 
phụng thờ vương, để tỏ ý trẫm tôn người có đức, trọng người 
hiền giống đức của người trước. Sai quan sửa việc tang ma, 
chuẩn cho hết thẩy đẽu làm theo như lễ đưa đám cố Kiến An 
vương ngày trước. Việc tế điện đắp mộ, nhà nước chiếu cấp tiền 
để làm; lại cấp thêm cho 4000 quan tiền. Vua lại làm bài thơ để 
viếng. Lại sai Ninh Thuận công là Miên Nghi thay mặt vua đến 
ban trà, rượu và sai quan đến tế một đàn. Lại sai những bài ơn 
dụ trước, sau và bài thơ của vua làm khắc vào bia. Lại sai quan 
sứ ở sứ quán xét hành trạng của vương, soạn văn bia ở trước 
mộ, để lưu mãi không cùng. 

Vương có 20 người con trai, 28 người con gái, trưởng tử là Diên 
Vực, năm Thiệu Trị thứ 3 được ân phong là Mộ Trạch đình hắu, 
năm Tự Đức thứ 6 chết, trưởng tôn là Hội K 

Điện Bàn công tên là Phổ: Con thứ tám của Thế Tổ, mẹ đẻ mất 
sớm không rõ sự tích. Năm Gia Long thứ 16, phong là Điện Bàn 



công. Năm Minh Mạng thứ 7, ông đặt càn quan chức, làm riêng 
ấn tín. Việc phát giác ra, ông đến cửa khuyết xin nhận tội. Vua 
ra lệnh phạt bổng thân công ba năm, triệt bỏ thuộc binh đi, 
không chuẩn cho theo ban chầu mừng. Và dụ rằng: Ngưoi có 
tính ngu tối đến đỗi bị kẻ không ra người làm mê hoặc, nhiều 
việc làm càn, xuýt nữa mắc vào tội lớn. Nghĩ tới chuyện ấy, 
khiến người não lòng, tức giận không thôi. Sau này nếu cố sức 
mưu tính làm điều thiện, trẫm cũng lượng ra on cho. Nếu thói 
cũ, không chữa tất phải quyết đoán bằng nghĩa lớn. Nhất định 
không thể vì ngưoi mà làm eo phép luật được Ngưoi phải ngày 
đêm răn sợ xét mình, sớm hôm hối hận đổi lỗi. Còn phó trưởng 
sử thuộc phủ đệ ấy là Nguyễn Văn Bảo giao xuống bộ Hình trị 
tội. 

Ồng từ đấy càng tự hối hận lắm, không dám làm bậy. Duy có 
tính muộn phiền nhiều thiên lệch, thằng nhỏ đắy tớ ông dã yêu 
thì tự ý đem cho không biết bao nhiêu của. Tuy nhà thường vẫn 
túng thiếu cũng không tiếc gì. 

Năm Tự Đức thứ 13 (1860) mùa thu, ông mất, thọ 62 tuổi. Vua 
nghỉ coi chầu ba. ngày, cho tên thụy là Cung Đốc; cho nhiều 
gấm đoạn và tiền, sai quan sửa việc tang. Ngày hôm an táng 
sai quan đến tế một đàn. Có 2 con trai là Tín Kiên và Tín Phác. 


Thiệu Hóa- quận vưong tên là Chân: Con thứ 9 của Thế Tổ, là 
em cùng mẹ với Thánh Tổ. ông tính cẩn hậu, hiền hòa, khi đi 
đứng có lễ độ, Thế Tổ yêu ông lắm. Năm Gia Long thứ 16 



(1807) ông 15 tuổi, phong là Thiệu Hóa công, ồng thích học, vui 
làm điều thiện, Thánh Tổ rất yêu, lấy nhà Thánh Tổ vẫn ở khi 
chưa làm vua đem cho. ồng lại dựng co nghiệp riêng ở An Ninh, 
để làm chỗ lúc rỗi đọc sách. Trong vườn có ao, trổng sen trắng, 
ngoài hiên trổng tre xanh, nhân gọi chỗ là thôn Bạch Liên, ườn 
gọi là vườn Thê Phượng. 

Buổi đắu năm Minh Mạng, Hiến Tổ Chưong Hoàng đế ra mở 
phủ, kém ông 4 tuổi, cùng ông học tập trong lúc tuổi trẻ, ông 
rất có lễ coi trọng Hiến Tổ. vẽ kiến thức hon người như thế. 
Năm Minh Mạng thứ 5 (1824) là năm Giáp Thân ông mất mới 22 
tuổi. Khi ông mới bị bệnh, Hoàng thái hậu lấy làm lo, một hôm 
đốt hưong khấn trời rằng: "Bệnh ông có khỏi hay không, xin báo 
mộng cho biết". Đêm nằm mộng thấy một người già đến trước 
mặt tâu rằng: "ồng sẽ chết". Tới khi ông chết, vua rất thưong 
tiếc, nghỉ coi chầu năm ngày, tặng Thiệu Hóa quận vưong, tên 
thụy là Cung Lượng; hậu cấp của công sai quan sửa việc tang. 
Ngày an táng, vua lên lắu cửa Đông Nam trông theo khóc đưa. 

Năm Thiệu Trị thứ 1 (1841), Hiến Tổ Chưong Hoàng đế đến yết 
lăng, lúc trở vẽ qua trang An Ninh, đến nhà thờ ở mộ của 
vưong, cắm chén rượu rót xuống đất để tế. ồng có 2 con trai, 
con cả là Thiện Khuê, năm Minh Mạng thứ 16 (1835) tập phong 
là Thiệu Hóa công, rồi vì hoang phí, của dùng trong nhà ngày 
một hao hụt đi. Rổi đem kim sách ngân sách cắm cố đi, việc 
phát giác ra, phải giáng làm Thiệu Hóa đình hắu. Sau biết hối 
hận đổi lỗi, năm Tự Đức thứ 13 (1860) chuẩn cho khai phục 



nguyên tước. Con thứ là Thiệu Chí, năm Minh Mạng thứ 20 
(1839) ân phong làm Lại Trạc đình hắu. 


Quảng Uy công tên là Quân: Con thứ mười của Thế Tổ, mẹ là 
Đức Phi họ Lê. Năm Gia Long thứ 16 phong là Quảng Uy công. 

Ồng lúc còn tuổi trẻ thích choi đùa và sấc láo kiêu ngạo. Giáo 
đạo là Ngô Đình Giới dạy bảo đốc trách có phần nghiêm ngặt. 
Ồng ghét lắm. Một hôm ông sai thằng nhỏ đắy tớ bắt con hà 
mô trói để ở sân, lấy roi đánh, bảo rằng: "Mày chớ khinh ta" 
(con hà mô tục gọi là con nhái, nhái với giái, tiếng miền Trung 
nói giới là giái, tiếng gắn như nhau cho nên lấy thế làm trò 
đùa). Buổi đắu năm Minh Mạng, vua cho Tắn Đ Nghĩa chuyên 
làm thầy giảng dạy, ban cho cái roi. Dụ rằng: em nhỏ tuổi của 
trẫm, sinh trưởng ở trong cung cấm, không dạy thì không nên 
người có đức được. Ngưoi sớm khôn khéo dẫn bảo, có lỗi thì 
đánh, chớ để cho kiêu lười thành tính. Lại sai Hàn lâm trực 
giảng là Nguyễn Đăng Sĩ sung làm giảng quan ở phủ của ông. 

Năm Minh Mạng thứ 10 (1829) là năm Kỷ Sửu mùa hạ, ông bị 
bệnh đậu chết, mất 21 tuổi. Vua nghỉ coi chầu ba ngày, cho tên 
thụy là Cung Trực. Sai Hoàng trưởng tử (tức là Hiến Tổ Chưong 
Hoàng đế) đến cho rượu, chi phát gấm vóc vải lụa và tiền của 
công, sai quan sửa việc tang. Ngày an táng sai quan đến tế một 
đàn. Ồng không có con thừa tự. 



Thường Tín công tên là Cự. Con thứ 11 của Thế Tổ, là em cùng 
mẹ với Quảng Uy công tên là Quân. Năm Gia Long thứ 16 
phong là Thường Tín công. Buổi đắu năm Minh Mạng, coi việc 
thờ tự Long Thành thái trưởng công chúa. Năm Tự Đức thứ 2, 
mùa hạ ông mất, thọ 40 tuổi, tên thụy là ồn Tĩnh, ồng có 7 con 
trai, 11 con gái, con thứ ba là Thường Đổng, năm Tự Đức thứ 8 
phong là Vĩnh Ân đình hắu; con thứ năm là Thưởng Lâu, năm ấy 
cho tước là Trợ Quốc khanh. 


An Khánh công tên là Quang: Con thứ 12 của Thế Tổ, mẹ là Mỹ 
nhân họ Trịnh. Năm Minh Mạng thứ 6 phong là An Khánh công. 

Năm thứ 12 (1831) ông gặp tang mẹ, dâng sớ xin thợ và phu 
dịch vật liệu, đẽu đã gia on hậu cấp cho. Năm 13, tang mẹ đã 
an táng rồi, lại tâu xin gạch và chi trước cho tiền bổng năm 
Minh Mạng thứ 14. Vua dụ rằng: An Khánh công Quang trước 
nhân có việc tang riêng mượn cớ xin nài không những hai ba 
lắn, trẫm lấy cớ là thân công, đặc cách cấp thưởng hậu cho và 
phái lính cùng voi đến giúp đõ làm việc, lại gia on cho mượn 
trước lưong bổng năm Minh Mạng thứ 13 để sửa việc tang. Nay 
lại không biết là đắy đủ, lại có lời xin nài, xem ra quả là mượn 
cớ để mong cắu lợi. Toàn nói hàm hổ, thực là nhảm nhí quá lắm. 
Tập tâu ấy vất trả lại, và truyền chỉ sức quở nghiêm ngặt rằng: 
Sau này nếu không yên bản phận, tự tâu cắu xin việc gì, tức thì 
giao cho phủ Tôn nhân. hội đổng với bộ Hình nghị tội nghiêm 
ngặt không tha. Từ đấy vẽ sau, không dám xin việc nữa. Năm 
thứ 14, ba ngày tết tháng giêng, ông thay vua đi tế các miếu. Vì 



chậm trễ, làm lỡ việc, dâng sớ xin nhận lỗi, vua giao xuống cho 
Tôn nhân nghị tội, bị phạt bổng một năm. 

Năm Thiệu Trị thứ 5 (1845) mùa hạ, ông mất, tuổi 35, vua nghỉ 
coi chắu ba ngày, cho tên thụy là Trang Mẫn, cho nhiều gấm 
đoạn và tiền, ngày an táng sai quan đến tế một đàn; thờ ở đẽn 
Triển Thân, ông không có con thừa tự. 


QUYỂN 3 

TRUYỆN CÁC CỒNG CHÚA 


Bốn con gái của Hưng Tổ Hiếu Khang Hoàng đế 


Long Thành công chúa Ngọc Tú: Con gái lớn của Hưng Tổ, là chị 
cùng mẹ với Thế Tổ. Khi biến loạn năm Giáp Ngọ (1774) theo 
Hiếu Khang Hoàng hậu, ẩn náu làng An Du. Mùa xuân năm Kỷ 
HO07;i theo hậu vào cung Gia Định, gả cho Cai co là Lê Phước 
Điến. Năm Quý Mão (1783) chiến dịch 903; đảo Điệp Thạch, 
Điến bị giặc bắt được, chửi giặc rồi bị giết. Chép rõ ở truyện của 
Điến. Khi ấy chúa còn trẻ tuổi giữ tiết không đi l&#7845;y 



chổng nữa. Chúa từng nói rằng: Điến làm ngẽ tôi biết chịu chết 
vì tiết nghĩa, ta là người há nên biến đổi tiết nghĩa, khi nào lấy 
lại được kinh thành cũ ta nên lập tức xuất gia để thờ Phật mà 
thôi. Vua khen vẽ chí tiết liệt của chúa. Buổi đắu năm Gia Long, 
vua làm nhà lớn tại xã Dưong Xuân để chúa ở. Chúa thường xin 
gọt tóc, vua không bằng lòng cho. 

Năm Minh Mạng thứ 4 (1825) năm Quý Mùi, mùa đông chúa 
mất, thọ 65 tuổi. Trước đây chúa bệnh nặng, Thánh Tổ Nhân 
Hoàng đế đến thăm, chúa khóc nói rằng: cắt tóc thờ Phật, đấy 
là ý muốn lúc bình sinh của vị vong nhân (38) này, có chí muốn 
mà chưa làm được, duy nhà vua làm cho trọn vẹn ý muốn ấy, 
sau khi chết rồi, chớ có để tóc, liệm bằng áo cà sa, thế là hổn ở 
dưới chín suối, xong được ý muốn ấy rổi. Vua lấy làm cảm động. 
Khi chúa mất rồi, vua đem lời nói của chúa bảo Kiến An công là 
Đài. Kiến An công Đài tâu rằng: thân thể tóc da là của cha mẹ 
để cho, lúc mới sinh ra trọn vẹn, lúc chết vẫn giữ được trọn vẹn 
là lễ đấy. Nhà vua trị thiên hạ nên chuộng đạo chính, truất bỏ dị 
đoan, lời chúa xin thế không thể theo được. Vua cho là phải. 
Bèn sai ông (Đài) cùng Diên Khánh công là Tấn hội đổng với bộ 
Lễ sửa việc tang, cấp cho nhiều của công, nghỉ coi chầu năm 
ngày, sai quan đến tế một đàn, tặng là Long Thành thái trưởng 
công chúa, tên thụy là Trinh Tĩnh, phụ táng ở bên cạnh lăng 
Thụy Thánh (39). Ngày an táng, vua lại nghỉ coi chầu một ngày, 
mặc áo trắng đi đưa. Trước kia, năm Gia Long thứ 11 (1812), 
sửa làm lăng Thụy Thánh, vua dụ rằng: Trưởng công chúa thờ 
mẹ có hiếu, kính giữ đạo làm con trong lúc gian nan để tiếng 
thom như ngọc uyển ngọc diễm, đặc biệt chuẩn cho dựng sinh 



phần ở bên lăng. Lại dự đặt nơi phụ hưởng ở một gian bên tả 
Tẩm điện (đẽn thờ ở lăng Thụy Thánh). Đến đây mất bèn phụ 
táng ở đấy. Năm thứ năm, phụ hưởng ở một bên tả hướng tây. 
Không có con thừa tự, lấy Thường Tín công Cự coi việc thờ tự. 


Phước Lộc công chúa Ngọc Du: Con gái thứ hai của Hưng Tổ, 
mẹ đẻ là Từ phi họ Nguyễn. Mùa xuân, năm Kỷ Hợi, công chúa 
theo Hiếu Khang Hoàng hậu vào Gia Định, gả cho Võ Tánh, làm 
quan đến Chưởng hậu quân, có truyện chép riêng. Buổi đắu 
năm Gia Long, vua làm nhà ở xã Xuân Hòa để cho chúa ở. Năm 
Minh Mạng thứ 1 (1820) là năm Canh Thìn, mùa hạ, chúa mất, 
thọ 59 tuổi. Vua nghỉ coi chầu năm ngày, tặng là Nhu Gia thái 
trưởng công chúa, sai chi của công để sửa việc tang; lại cho 
thêm một ngàn quan tiền, một ngàn phương gạo. Ngày an táng, 
sai quan đến tế một đàn. Năm Minh Mạng thứ mười truy tặng là 
Phước Lộc thái trưởng công chúa. Chúa có một con trai, hai con 
gái. 


Minh Nghĩa công chúa Ngọc Tuyền: Con gái thứ ba của Hưng Tổ, 
là em gái cùng mẹ với Phước Lộccông chúa Ngọc Du. Mùa xuân 
năm Kỷ Hợi, chúa theo Hiếu Khang Hoàng hậu vào Gia Định, gả 
cho Hữu cơ là Nguyễn Hữu Thụy. Mùa xuân năm Nhâm Dẩn 
cùng đem lính trong bộ thuộc tiến đóng ở Lộc Dã để chống giặc, 
tướng Bình nhung của giặc là Nguyễn Văn Kim nghe thấy, đem 
quân đánh úp, quân của Thụy đánh không lại, lui vẽ Giang 
Lăng, thu quân lại đánh, bị thua, chúa cùng Thụy chạy tan vỡ, 



lạc mất nhau. Chúa bèn lén đến ngụ ở Ba Phủ, có người ở Bình 
Hóa là Nguyễn Hưng Hiên cấp lương khô cho chúa, dựng nhà 
tranh cho chúa ở. Kim do thám biết tin, bức bách chúa đưa vẽ 
dổn; Đốc chiến của giặc là Tập lại bức bách chúa phải thiên đến 
Sài Gòn, khi thuyền đến sông Tam Đà, chúa giữ nghĩa không 
chịu nhục, nghiêm nét mặt chửi mắng giặc rồi nhảy xuống sông 
chết, tuổi mới mười chín. Năm Minh Mạng thứ mười chín, truy 
tặng là Minh Nghĩa thái trưởng công chúa, tên thụy là Trinh Liệt, 
thờ ở sau đẽn Triển Thân. Không có con thừa tự. 


Công chúa Ngọc Uyển: Con gái thứ tư của Hưng Tổ, mẹ đẻ là họ 
Tống. Khi biến loạn năm Giáp Ngọ, chúa vì tuổi nhỏ, lẩn lút ở 
dân gian, gả cho người quý h(túc Tống Sơn) tỉnh Thanh Hóa là 
Tống Phước Tín. Năm Gia Long thứ 9 mùa đông chúa mất, thọ 
45 tuổi, có bốn con trai, một con gái. 


Các con gái của Thế Tổ: 


(Cộng mười tám người, mười bảy người đã ghi lên truyện, còn 
một người chưa ghi) 



Bình Thái công chúa Ngọc Châu: Con gái cả của Thế Tổ, mẹ là 
họ Phạm được tặng là Chiêu dung. Năm Gia Long thứ bảy, gả 
cho Vệ úy Nguyễn Văn Ngoạn là con Đoan Hùng quận công 
Nguyễn Văn Trưong. Năm Minh Mạng thứ 14, Ngoạn chết. Năm 
thứ 21 phong làm Bình Thái trưởng công chúa. Năm Thiệu Trị 
thứ 7 (1847), mùa thu, chúa mất, thọ 66 tuổi thụy là Đoan Tuệ, 
có một con gái. 


Bình Hưng công chúa Ngọc Quỳnh: Con gái thứ hai của Thế Tổ, 
là em gái cùng mẹ với Hoàng tử thứ ba là Tuấn. Năm Gia Long 
thứ 7 (1808) gả cho Trưởng vệ Phạm Văn Tín là con Tiên Hưng 
quận công Phạm Văn Nhân. Năm Minh Mạng thứ 21 (1840), 
phong là Bình Hưng trưởng công chúa. Năm Thiệu Trị thứ 4 
(1844) Tín chết. Năm TựĐức thứ hai, mùa hạ, chúa chết, thọ 62 
tuổi, thụy là Uyển Thục, có hai con trai, một con gái. 


Bảo Lộc công chúa Ngọc Anh: Con gái thứ ba của Tổ, là em gái 
cùng mẹ với Bình Hưng công chúa Ngọc Quỳnh. Năm Gia Long 
thứ 7, gả cho Vệ úy Trưong Phước Đặng là con Cai co Trưong 
Phước Tuấn. Năm Minh Mạng thứ 8, Đặng làm việc bắt giặc điều 
khiển trái lẽ, bị cách chức, giao nghị tội. Đặng sợ tội tự tử chết, 
khai phục nguyên hàm. Năm thứ 21 phong là Bảo Lộc trưởng 
công chúa. Mùa xuân năm Tự Đức thứ 3, chúa mất, thọ 61 tuổi, 
tên thụy là Trinh Hòa, có một con trai, ba con gái. 



Công chúa Ngọc Trân: Con gái thứ tư của Thế Tổ, mẹ là họ 
Hoàng, được tặng là Chiêu dung. Năm Gia Long thứ 17, gả cho 
vệ úy Nguyễn Đức Long là con Thiếu bảo, Đô thống chế Nguyễn 
Đức Thịnh. Năm thứ 18, mùa hạ, chúa mất, thọ 30 tuổi, tên 
thụy là Tĩnh Chất, không có con thừa tự. 


Bảo Thuận công chúa Ngọc Xuyến: Con gái thứ năm của Thế 
Tổ, là em gái cùng mẹ với Bình Thái công chúa Ngọc Châu. Năm 
Gia Long thứ 17, gả cho Vệ úy Nguyễn Hoàng Toán là con Kiến 
Xưong quận công Nguyễn Hoàng Đức. Năm ấy Toán chết; sau 
lại lấy Vệ úy Trưong Văn Minh, Minh cũng chết trước. Năm Minh 
Mạng thứ 21, phong là Bảo Thuận trưởng công chúa. Năm Tự 
Đức thứ 4, chúa mất, thọ 60 tuổi, tên thụy là Trinh Tuệ, không 
có con thừa tự. 


Công chúa Ngọc Ngoạn: Con gái thứ sáu của Thế Tổ, mẹ là thứ 
nhân họ Tống. Năm Gia Long thứ 17, gả cho Vệ úy Mai Đức Nho 
là con Vĩnh Lại hắu Mai Đức Nghị. Năm ấy Nho chết, năm Minh 
Mạng thứ 8, chúa mất, tuổi 33, tên thụy là Trang Khiết, không 
có con thừa tự. 


An Thái công chúa Ngọc Nga: Con gái thứ bảy của Thế Tổ, mẹ 
là tài nhân họ Dưong. Năm Gia Long thứ 17, gả cho Vệ úy 


Nguyễn Đức Thiện là conái Chân quận công Nguyễn Đức Xuyên. 



Năm ấy Thiện chết, không có con thừa tự. Sau lại lấy Lãnh binh 
Trấn Tây là Vũ Viết Tuấn (là con cả Thị nội thống chế Vũ Viết 
Bảo). Năm Minh Mạng thứ 21, đem quân cứu viện đổn Sa Tôn, 
bị thưong nặng rồi chết; tặng là Chưởng vệ. Năm Tự Đức thứ 7, 
phong là An Thái thái thái trưởng công chúa (40). Năm thứ 9, 
chúa mất, thọ 61 tuổi, tên thụy là Nhu Hòa. Có ba con trai, hai 
con gái. 


Công chúa Ngọc Cửu: Con gái thứ tám của Thế Tổ, là em gái 
cùng mẹ với Định Viễn công Bính. Năm Minh Mạng thứ 4, gả 
cho Lê Hậu là con Lê Chất. Năm Minh Mạng thứ 11 Hậu chết, 
năm Thiệu Trị thứ 6, chúa mất, tuổi 45, tên thụy là Uyển Thục, 
có ba con trai, một con gái. 


Nghĩa Hòa công chúa Ngọc Nguyệt: Con gái thứ chín của Thế 
Tổ, mẹ là họ Tống, được tặng là Chiêu dung. Năm Minh Mạng 
thứ 4, gả cho Phó vệ úy Nguyễn Đức Hỗ là con đích của Khoái 
Châu quận công Nguyễn Đức Xuyên. Năm Thiệu Trị thú 6, chúa 
mất, thọ 44 tuổi, tặng là Nghĩa Hòa thái trưởng công chúa, tên 
thụy là Cung Khiết, có năm con trai, bốn con gái. 


An Nghĩa công chúa Ngọc Ngôn: Con gái thứ mười của Thế Tổ, 
là em gái cùng mẹ với Quảng Uy công tên là Quân. Năm Minh 
Mạng thứ 4, gả cho Lê Văn Yên là con cả Lê Văn Phong làm con 
thừa tự Lê Văn Duyệt. Năm thứ 16 (1835) việc án của Duyệt 



phát ra, Yên bị tội phải xử tử. Năm Tự Đức thứ 7, phong là An 
Nghĩa thái thái trưởng công chúa. Năm thứ 9, chúa mất, thọ 53 
tuổi, tên thụy là Trinh Lệ, có ba con trai. 


Công chúa Ngọc Khuê: Con gái thứ 12 của Thế Tổ, là em gái 
cùng mẹ với công chúa Ngọc Ngôn. Năm Minh Mạng thứ 6, gả 
cho Vệ úy Nguyễn Văn Thiện là con thứ của Kinh Môn quận 
công Nguyễn Văn Nhân. Năm Minh Mạng thứ 8, chúa mất, tuổi 
21, tên thụy là Trinh Ý Năm thứ 9, Thiện chết, có một con trai. 


Định Hòa công chúa Ngọc Co: Con gái thứ 13 của Thế Tổ, mẹ là 
mỹ nhân họ Nguyễn Đình. Năm Minh Mạng thứ 10 gả cho Vệ úy 
Nguyễn Hoàng Thành là con thứ của Kiến Xưong quận công 
Nguyễn Hoàng Đức. Năm thứ 13, Thành chết, chúa dựng am ở 
làng Dưong Xuân để ở; năm Tự Đức thứ 9, chúa mất, thọ 49 
tuổi, tặng là Định Hòa thái thái trưởng công chúa, tên thụy là 
Đoan Nhàn, có hai con trai. 


Hoàng nữ Ngọc Thiều: Con gái thú 14 của Thế Tổ, mẹ là tài 
nhân họ Nguyễn Viết, một tuổi thì chết. 


Hoàng nữ Ngọc Lý: Con gái thứ 15 của Thế Tổ, mẹ là Tài nhân 
họ Trần, năm Gia Long thứ 18, mùa xuân chúa mất, mới mười 
một tuổi. 



Công chúa Ngọc Thành: Con gái thứ 16 của Thế Tổ, mẹ là Tài 
nhân họ Phan, năm Minh Mạng thứ 10 gả cho Vệ úy Hổ Văn 
Thập là con Phước quốc công Hổ Văn Bôi, chưa cưới mùa đông 
năm ấy chúa mất, tuổi 18, tên thụy là Nhu Khiết. 


Hoàng nữ Ngọc Bích: Con gái thứ 17 của Thế Tổ, mẹ là mỹ nhân 
họ Trần. Mùa hạ năm Gia Long thứ 13, hoàng nữ chết, mới lên 
tám tuổi. 


Hoảng nữ Ngọc Trinh>Con gái thứ 18 của Thế Tổ, mẹ là tài 
nhân họ Đặng. Mùa xuân năm Gia Long thú 14, hoàng nữ mất, 
lên bảy tuổi. 


QUYỂN 4 

TRUYỆN CÁC QUAN. MỤC I 


(Tôn Thất) 



